BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 






BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LÊ XUÂN TRỌNG (Tổng Chủ biôn) 
NGUYỄN CUONG (Chủ biôn) 
ĐỖ TẤT HIỂN 


HOÁ HỌC 

■ 



ợ ái bân lần thứ bày ) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 






# T ' 2 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


01-201 l/CXB/75 -1235/GD 


Mã số: 2H807T1 



MỜ ĐÃU MÕN HOẢ HỌC 


Hoá học là gì ? Hoá học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của 
chúng ta ? Phải làm gi đề có thề học tốt môn Hoá học ? 


I - HOÁ HỌC LÀ GỈ ? 

1. Thí nghiệm 

Có 3 ống nghiệm nhỏ chứa các chất: 

a) Dung dịch natri hiđroxit; 

b) Dung dịch đồng sunfat; 

c) Dung dịch axit clohiđric ; 
và vài cái đinh sắt. 

Ngoài ra còn có 2 ống nghiệm nhỏ úp trong một 
giá gỗ. 

Thí nghiệm 1. Hãy cho 1 ml dung dịch đồng sunfat có 
màu xanh vào ống nghiệm thứ nhất, rồi cho thêm 
1 ml dung dịch natri hiđroxit (hình 0.1). Nhận xét 
hiện tượng. 

Thí nghiệm 2. Hãy cho vào ống nghiệm thứ hai 1 ml 
dung dịch axit clohiđric và một đinh sắt nhỏ 
(hình 0.2). Nhận xét hiện tượng. 

2. Quan sát 

(t) Ở thí nghiệm 1, ta nhặn thấy có sự biến đổi của các 
chất : tạo ra chất mới không tan trong nước. 
b ) Ở thí nghiệm 2, ta cũng nhận thấy có sự biến đổi của 
các chất: tạo ra chất khí sủi bọt trong chất lỏng. 

3. Nhận xét 

Từ các thí nghiệm đã làm, ta có thể sơ bộ rút ra 
nhận xét: "Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, 
sự biến đổi chất"..ỉ -*) 



•ỉ Dung dịch 
-OMltC 

Hình 0.2 


( 1 Nhiều kiến thúc sẽ duợc học giúp chúng ta hiểu dầy dú hơn 
vé Hoá học. Đó là khoa học nghiCn cứu cấu tạo các chất, sự biỄn 

dổi chất và ứng dụng cùa chúng. 3 








II - HOÁ HỌC CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG 
CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA ? 

1. Trả lời câu hổi 

a) Nhiểu vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất được làm từ các chất như sắt, 
nhôm, đồng, chất dẻo. Hãy kổ ra ba loại vật dụng là đồ dùng thiết yếu sử 
dụng trong gia dinh em. 

b) Hãy kể ra ba loại sản phdm hoá học được sử dụng nhiểu trong sàn xuất nông 
nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em. 

c) Hãy kể ra những sản phẩm hoá học phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em 
và cho việc bảo vệ sức khoẻ của gia đình em. 

2. Nhận xét 

- Nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình chúng ta (như nồi, soong, bát, đĩa, 
giày, dép, quần, áo...) có nhiều tính chất quý giá, là những đồ dùng thiết yếu 
trong cuộc sống. Nhiều đồ dùng học tập của các em (như giấy, cặp sách, bút 
mực...), thuốc chữa bệnh và thuốc bồi dưỡng sức khoẻ đổu là những sản phẩm 
hoá học. 

- Phân bổn hoá học, chất bảo quàn thực phẩm và nông sản, thuốc bảo vệ thực 
vật... đã giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 

- Các nhà hoá học đã chế tạo được các chất hoá học, các loại thuốc chữa bệnh 
có những tính chất kì diệu từ những nguyên liệu khoáng chất, động vật và 
thực vật. Nhờ có Hoá học con người đã tạo nên được các chít có những tính 
chất theo ý muốn, mà từ dó người ta sản xuất được thực phẩm, quần áo, 
giày dép, phương tiện vận tải, thiết bị thông tin liên lạc ... 

- Tuy nhiôn, việc sản xuất và sử dụng hoá chất như việc luyện gang, thép, sản 
xuất axit, sản xuất và sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu... cũng có thể gây ô 
nhiễm môi trường nếu không làm theo đúng quy trình. Do đó các em cần hiểu 
biết về Hoá học. 

3. Kết luận 

Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 

Những điều các em học sau đây ở môn Hoá học lớp 8 và 9 sẽ làm rõ dẫn kết 
luận đổ và sẽ giúp chúng ta hiổu rõ về một môn học bổ ích, lí thú và rất gần 
gũi với cuộc sống của chúng ta. 


III - CÁC EM CẦN PHẢI LÀM GỈ ĐỂ CÓ THỂ HỌC TỐT 
MÔN HOÁ HỌC ? 

1. Khi học tập môn Hoá học các em cần chú ý thực hiện các 
hoạt động sau : 

a) Thu thập tìm kiếm kiến thức (bằng cách thu thập thông tin) từ việc tự làm, 
quan sát thí nghiệm và các hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sổng, từ tư 
liệu được cung cấp. 

b) Xử lí thông tin : Tự rút ra kết luận cần thiết hoặc nhận xét, trả lời câu hỏi hay 
hệ thống câu hỏi hướng dẫn. 

c) Vận dụng : Trả lời câu hỏi hay làm bài tập, đem những kết luận đã rút ra từ 
bài học vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu bài học, đổng thời dể tự kiểm tra 
trình độ. 

d) Ghi nhớ : Học thuộc những nội dung quan trọng nhất được in trên nền xanh, 
chữ đậm. 

2. Phương pháp học tập môn Hoá học như thế nào là tốt ? 

- Học tốt môn Hoá học là nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến 
thức đã học. 

- Đổ học tốt môn Hoá học cần phải: 

• Biết làm thí nghiệm hoá học, biết quan sát hiện tượng trong thí nghiệm, 
trong thiên nhiên cũng như trong cuộc sống. 

• Có hứng thú say mê, chủ động, chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, óc 
suy luận sáng tạo. 

• Cũng phải nhớ nhưng nhổ một cách chọn lọc thông minh. 

• Phải dọc thêm sách, rèn luyện lồng ham thích dọc sách và cách dọc sách. 


/. lloá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự hiến dổi và ứng dụng 

2. Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. 

3. Khi học tập món Hoá học, cần thực hiện các hoạt dộng sau : 
Tự thu thập tìm kiếm kiến thức, xử lí thòng tin, vận dụng và ghi nhớ. 

4. Học tốt món Hoá học là nắm vững và có khả năng vận dụng 
kiến thức dã học. 




Chương 



Chất 

Nguyên tử 
Phán tử 


6 


Chất có ở đâu ? 



Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp ? 
Nguyên tử là gì, gồm những thành phẩn 
cấu tạo nào ? 

Nguyên tố hoá học và nguyên tử khối 
là gì? 

Phân tử và phân tử khối là gì ? 

Đơn chất và hợp chất khác nhau 
thế nào, chúng hợp thành từ những loại 
hạt nào ? 

Công thức hoá học dùng biểu diễn chất, 
cho biết những gì về chất ? 

Hoá trị là gì ? Dựa vào đâu để viết 
đúng cũng như lập được công thức 
hoá học của hợp chất ? 




Bài mỏ đầu đã cho biết: Môn Hoá học nghiên cứu vê chất cùng sự 
biến đổi của chất. Trong bài này ta sẽ làm quen vờ chất. 


i - CHẤT CÓ ở ĐÂU ? 

Các em hãy quan sát quanh ta, tất cà những gì 
thấy được, kổ cả bản thân cơ thổ mỗi chúng ta... 
đều là những vật thể. Cổ những vật thể tự nhiên 
như người, động vật, cây cỏ, sông suối, đất 
đá.... Nhà ở, đồ dùng, quần áo, sách vở, phương 
tiện vận chuyển, công cụ sản xuất... là những 
vật thể nhân tạo. 

Các vật thể tự nhiên gồm có một số chất khác 
nhau. Thí dụ : Thân cây mía gồm cổ các chất: 
đường (tên hoá học là saccarozơ), nước, 
xenlulozơ... ; khí quyển gồm có các chất : khí 
nitơ, khí oxi... ; trong nước biển có chất 
muối ăn (tên hoá học là natri clorua)...; đá vôi 
có thành phần chính là chất canxi cacbonat. 
Còn các vật thể nhân tạo được làm bằng vật 
liệu. Mọi vật liệu đều là chất hay hổn hợp một 
số chất. Thí dụ : Nhôm, chất dẻo (,) , thuỷ tinh... 
là chất ; gỗ gồm có xenlulo/.ơ là chính ; thép 
gồm có sắt và một số chất khác... 

Vậy theo em chất có ở đâu ? 

Ngày nay, khoa học dã biết hàng chục triệu 
chất khác nhau. Có những chất sẵn có trong tự 
nhiên. Nhiêu chất do con người diáu chế được, 
thí dụ : chất dẻo, cao su, tơ sợi tổng hợp, dược 
phẩm, thuốc nổ... 


1 * Tên gọi chung một loại chất mà thông thường gọi là 
nhụa (thí dụ, dóp nhụa chính là dóp làm bàng một loại chất 
dẻo...). Có nhiéu loại chất dẻo, tên hoá học khác nhau. 


X. J 

Am đun bàng nhôm 

Bàn bàng gồ 

d) 

cs 

4 

















II - TÍNH CHẤT CỦA CHẤT 

1. Mỗi chất có những tính chất nhất định 

Trạng thái hay thể (rắn, lỏng hay khí), màu, mùi, vị, 
tính tan hay không tan trong nước (hay trong một 
chất lỏng khác), nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, 
khối lượng riông, tính dẫn điện, dẫn nhiệt... là 
những tính chất vật lí. Còn khả năng biến đổi thành 
chất khác, thí dụ, khả năng bị phân huỷ, tính cháy 
được (trong các chương sau sẽ cho thấy, khi một 
chất cháy không phải là nó mất đi, mà là biến dổi 
thành chất khác) là những tính chất hoá học. 

Làm thế nào biết được tính chất của chất ? 
ơ) Quan sát 

Quan sát kĩ một chất ta có thể nhận ra một số tính 
chất bề ngoài của nó. Thí dụ, ta biết được lưu huỳnh 
và photpho đỏ đểu là chất rắn nhưng lưu huỳnh màu 
vàng tươi ; đồng và nhôm đểu có ánh kim, đồng là 
kim loại màu đỏ, còn nhôm thì màu trắng. 

b) Dùng dụng cụ đo 

Muốn biết được một chất nóng chảy hay sôi ô nhiệt 
độ nào, cố khối lượng riêng bằng bao nhiêu phải dùng 
dụng cụ đo. Điéu này đã được học ở môn Vật lí 
lóp 6. Thí dụ, theo kết quả đo ta biết được nhiệt độ 
nóng chảy của lưu huỳnh t*ỉic = 113 °c (hình 1.1). 

c) Làm thí nghiệm 

Những tính chất như có tan trong nước, có dẫn điện 
và dẫn nhiệt hay không thì phải thử, tức là làm 
thí nghiệm. 

Thường ngày các em dã làm thí nghiệm thử tính tan 
khi pha nước đường hay nước muối. Đổ thử tính 
dẫn điện, ta cắm hai chốt a, b (hình 1.2) cho tiếp 
xúc với chất (lưu huỳnh, miếng nhôm...). Bóng đèn 
sáng hay không là biết chất có dẫn điện hay không. 
Nhôm và đồng dẫn được điện, còn lưu huỳnh và 
photpho đỏ thì không. 

Về tính chất hoá học thì đều phải làm thí nghiệm 
mới biết được. 


113°C 



Hình 1.1 

Luu huỳnh nóng chảy 
ờ 113 °c 



Bóng đòn 


Hình 12 


Thử ưnh dẫn diện 


8 





2. Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì ? 

a) Giúp phân biệt cliđt này với chất khác, tức nhận biết được chất 
Những chất khác nhau cổ thể có một số tính chất giống nhau. 
Song mỗi chất có một số tính chất riông khác biệt với chất 
khác. Thí dụ, nước và cồn (tên hoá học là rượu etylic) đểu là 
chất lỏng trong suốt, không màu, song cồn cháy được, còn 
nước thì không. Do đó, ta có thổ phân biệt được hai chất. 


b) Biết cách sử dụng chất 

Thí dụ, biết axit suníuríc dặc là chất làm bỏng, cháy da thịt, 
vải, ta cần phải tránh không để axit này dây vào người, 
áo quần. 

c) Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sôhg và sản xuất 
Thí dụ, cao su là chất không thấm nước lại có tính chất đàn 
hổi, chịu mài mòn nên được dùng chế tạo lốp xe. 



III -CHẤT TINH KHIẾT 


1. Hỗn hợp 

Hãy quan sát chai nước khoáng và ống nước cất 
(hình 1.3). Nước bốn trong đều trong suốt, không 
màu. Tất nhiên, cả hai đều uống được, nhưng 
nước cất được dùng để pha chế thuốc tiêm và sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, cồn nước khoáng 
thì không. Vì sao vậy ? Nước cất là chất tinh 
khiết (không có lẫn chất khác), còn nước khoáng 
có lẫn một số chất tan***. 

Cũng như nước khoáng, nước biổn, nước sông suối, 
nước hồ ao, nước giếng... kể cả nước máy đéu có 
lẫn một số chất khác. Hai hay nhiều chất trộn lẫn 
vào nhau gọi là hỗn hợp. Vậy, nước tự nhiên là một 
hỗn hợp. 



Đó là những chất có tên chung là chất khoáng. 
Trên nhãn chai nutíc khoáng thường ghi hàm lượng các 
chất khoắng hoà tan. 


Hình ụ 

Nước khoáng và nưức cất 








2. Chất tinh khiết 

Chưng cất bất kì thứ nước tự nhiên nào 
(hình 1.4a) đểu thu được nước cất. 

Làm thế nào để khẳng định được nước cất là 
chất tinh khiết ? 

Tiến hành đo nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, 
khối lượng riông của nước cất. Chi nước tinh 

khiết niới có : t°nc = 0 °c, t° s = 100 °c, 

D = 1 g/cnv... Với nước tự nhiôn, các giá trị 
này đều sai khác nhiều ít tùy theo các chất 
khác có lẫn nhiểu hay ít. 



a) Chung cất nước tự nhiên 


Vậy, theo em chất như thế nào mổi có những 
tính chất nhất định ? 

3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp 

Thi nghiệm 

- Bỏ muối ăn vào nước, khuấy cho tan được 
hỗn hợp nước và muối trong suốt (gọi là 
dung dịch muối ăn, đến chương 6 sẽ giới 
thiệu vổ dung dịch) (hình 1.5a). 



- Đun nóng, nước sôi và bay hơi (hình 1.5b). b) Nuớc cja M ở|()0 o C 

- Muối ăn kết tinh vì có nhiệt độ sôi cao Hình ì.4 

(t°s= 1450 °Q (hình 1.5c). 


Tương tự, trong nước tự nhiên có hoà tan một số 
chất rắn và cà chất khí. Khi đun nóng các chất 
khí thoát đi, những chất rắn lắng xuống, hơi 
nước bay lên và ngưng tụ lại thành nưđc cất. 
Vậy, dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau ta có thổ 
tách riỗng được một chất ra khỏi hỗn hợp bằng 
cách chưng cất. Ngoài ra, có thể dựa vào sự 
khác nhau về các tính chất khác như khối 
lượng riông, tính tan... và bằng cách thích hợp ta 
đêu có thổ tách riông được chất. Tức là, dựa vào 
tính chất vật lí khác nhau ta cổ thổ tách riông 
một chất ra khỏi hỗn hợp. 



10 



-S|S- ^ 


1. Chất có khắp nơi, ở dáu có vật thẻ là ở đó có chất. Mỗi chất 
(tinh khiết) có những tính chất vật lí và hoá học nhất dịnh. 

2. Nước tự nhiên gồm nhiều chất trộn lẩn là một hỗn hợp. Nước cất 
là chất tinh khiết. 

3. Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí có thế lách một chất ra khỏi 
hỗn hạp. 


BÀI TẬP 

1. a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. 

b) Vì sao nói được : ở đâu có vật thể là ở đó có chất ? 

2. Hãy kể tên ba vật thề được làm bằng : 

a) Nhôm ; b) Thuỷ tinh ; c) Chất dẻo. 

3. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong các câu sau : 

a) Cơ thề người có 63 + 68% về khối lượng là nưởc. 

b) Than chì là chất dùng làm lõi bút chì. 

c) Dãy điện làm bằng đồng đưọc bọc một lớp chất dẻo. 

d) Ao may bằng sợi bông (95 + 98% là xenlulozo) mặc thoáng mát hon may bằng 
nilon (một thứ tơ tổng hợp). 

e) Xe đạp được chế tạo từ sắt. nhõm, cao su... 

4. Hãy so sánh các tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy được của các chất 
muối ăn, đường và than. 

5. Chép vào vở bài tập nhũng câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : 

"Quan sát kĩ một chất chỉ có thề biết được.Dùng dụng cụ đo mới xác định 

được.của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay 

không thì phải.“ 

6. Cho biểt khí cacbon đioxit (còn gọi là khí cacbonic) là chất cố thể làm đục nước vôi 
trong. Làm thế nào để nhận biết được khi này có trong hơi ta thỏ ra. 

7. a) Hãy kể hai tinh chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và 
nước cất. 

b) Biết rằng một số chất tan trong nước tự nhiên có lại cho cơ thể. Theo em, nước 
khoáng hay nuớc cất, uống nước nào tốt hơn ? 

8. Khí nitơ và khi oxi là hai thành phần chinh của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có 
thể hạ thấp nhiệt độ để hoá lỏng không khí. Biết nitơ lỏng sôi ở -196 °c, oxi lỏng 
sôi ở -183 °c. Làm thế nào đề tách riêng được khí oxi và khi nitơ từ không khl ? 





■$« 



BÀI THỰC HÀNH 1 

TÍNH CHẤT NỘNG.CHẢY CỦA CHAT 
TÁCH CHẤT TỬ HÔN HƠP 

Theo dõi sự nông chảy cũa một số chất. Qua đô thấy được sự khác 
nhau vê tính chất này giữa các chất. 

Biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp hai chất. 


I - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

Trước khi tiến hành cần tìm hiổu “Một số quy tắc an toàn trong phòng thí 
nghiệm” (xem ở trang 154) và làm quen vói một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản. 



1. Thí nghiệm 1 

Theo dõi sự nóng chảy của các chất para/in và lưu huỳnh : 

Lấy một ít mỗi chất vào hai ống nghiệm. Đặt đứng hai ống nghiệm và nhiột 
kế vào một cốc nước. Đun nóng cốc nước bằng đèn cồn. Theo dõi nhiệt độ 
ghi trôn nhiệt kế, đồng thời quan sát chất nào nổng chảy. Khi nưóc sôi thì 
ngừng đun. 


12 









-S*- ^ 


2. Thí nghiệm 2 

Tách riêng chất từ hồn hợp muối ăn và cát : 

Bỏ hỗn hợp muối ăn và cát vào cốc nước, khuấy đéu. Đổ nước từ từ theo đũa 
thủy tinh qua phễu có giấy lọc, thu lấy phần nước lọc vào cốc. Đổ phần nước 
lọc vào Ống nghiệm. Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng cho đến khi 
nước bay hơi hết. Khi đun nóng, để ống nghiệm hơi nghiêng, lúc đầu hơ 
dọc Ống nghiệm trên ngọn lửa cho nóng đéu, sau mới đun phần đáy ống. 
Hướng miệng ống nghiệm về phía không có người. 

Quan sát chất còn lại trong ống nghiệm và trỗn giấy lọc. 

II-TƯỜNG TRÌNH 

1. So sánh nhiệt độ nóng chảy cùa hai chất, chất nào không nóng chảy khi 
nước sôi ? Vì sao ? 

2. Ghi tốn chất được tách riêng trôn giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích 
quá trình tiến hành. 


13 



NGUYÊN TỬ 


Ta biết mọi vặt thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều được tạo ra từ 
chất này hay chất khác. Thế còn các chất được tạo ra tứ đảu ? Câu 
hỏi đó đã được đặt ra từ cách đày mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa 
học đã có cáu trả lời rõ ràng và các em sẽ biết được trong bài này. 


1. Nguyên tử là gì ? 

Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung 
hoà vể điện gọi là nguyên tử. Có hàng chục triệu chất khác 
nhau, nhưng chi có trên một trăm loại nguyôn tủ. 

Hãy hình dung nguyôn tử như một quả cầu cực kì nhỏ bé, 
đường kính vào cỡ cm 0,0000000lcm (= 10" 8 cm). Nguyên 
tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một 
hay nhiểu electron mang điện tích âm. 

Electron, kí hiệu là e, cố điện tích âm nhỏ nhất và quy ước 
ghi bằng dấu âm (-). 


2 . 


3. 


Hạt nhân nguyên tử 

Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. Proton kí hiệu 
là p, có điện tích như electron nhưng khác dấu, ghi bằng dấu 
dương (+). Nơtron không mang điện, kí hiệu là n. 

Các nguyên tử cùng loại đểu có cùng số proton trong hạt 
nhân, và trong một nguyên tử có bao nhiêu proto n thì 
cũng có bấy nhiêu electrón, tức là : I sò' p = so' e 
Proton và nơtron cổ cùng khối lượng, còn electron có khối 
lượng rất bé (chỉ bằng khoảng 0,0005 lần khối lượng của 
proton), không đáng kể. Vì vậy, khối lượng của hạt nhân 
được coi là khối lượng của nguyên tử. 



Lớp electron 

Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh 
quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lổp có một 
số electron nhất định. Thí dụ, sơ đổ bôn minh hoạ thành 
phần cấu tạo của một số nguyên từ. Vòng nhỏ trong cùng 
là hạt nhân, có ghi số đơn vị điện tích dương ; mỗi vòng 
lớn tiếp theo là một lóp electron, mỗi chấm (•) chỉ 1 e. 



14 






Theo sơ dồ ta biết được : 


Nguyên tử 

Sô p trong 
hạt nhán 

Sõi e trong 
nguyên tử 

Số lớp 
electron 

Sóc 

lớp ngoài cùng 

Hiđro 

1 

1 

1 

1 

Oxi 

8 

8 

2 

6 

Natri 

11 

11 

3 

1 


Nguyôn tử có thổ liên kết được với nhau. Chính nhờ electron mà nguyôn tử 
có khả năng này. 

1. Nguyên tử là liạt vò cùng nliỏ và trung lioà vé diện. Nguyên tử 
gồm hạt nhàn mang diện tích dương và vỏ tạo hài một hay nhiều 
electron mang diện tích ám. 

2. Hạt nhân tạo hải proton và natron. 

3. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) hằng số eleclron (e, —). 

4. Electron ìuôn chuyển dộng quanh hạt nhàn và sắp xếp thành tìmg lớp. 


BÀI TẬP 

1. Hãy chép các câu sau đây vào vò bài tập với dẩy đủ các từ hay cụm từ thích hợp: 

".là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện : từ..tạo ra mọi chất. Nguyên 

tử gồm.mang điện tích dương và vỏ tạo bởi. 

2. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là 
những hạt nào ? 

b) Hãy nói tên, ki hiệu và điện tích của những hạt mang điện. 

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ? 

3. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được col là khối lượng của nguyên tử ? 

4. Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ? Lấy thí dụ minh 
hoạ với nguyên tử oxl. 


15 














Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và sô' e lớp 
ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 


Đọc thêm 

1. Nếu xếp hàng liền nhau thì vói dộ dài 1 mm thôi cũng đã có từ vài triệu đến 
hơn chục triệu nguyên tử. Thí dụ, phải 4 triệu nguyên tử sắt mới dài được thế. 
Nhỏ bé như vậy nhưng nguyên tử đã được con người nghĩ đến từ thế ki thứ V 
trước công nguyên. Cho đến đầu thế kỉ XIX mới có những quan niệm đúng 
về nguyên tử. Nhưng đó cũng chỉ là những già thuyết khoa học. Sang thế kì 
XX mới cố những bằng chứng vể sự tồn tại của nguyên tử. Khoảng giữa thế 
kỉ XX thì chụp được ảnh nguyên tử trên đẩu nhọn rất mảnh của một sợi kim 
loại vonfam (kim loại làm dây tóc bóng đèn điện). Và đến năm 1999, nhờ 
thiết bị coi như một camera nhanh nhất hiện nay trôn thế giới, người ta đã 
quan sát được nguyôn tử đang chuyển dộng trong một phản ứng hoá học. 
Điều này mở đường cho Hoá học sẽ phát triển mạnh mẽ ở thế kỉ XXI. 

2. Nguyôn tử hiđro nhỏ bé nhất, về tầm vóc thì hiđro chỉ đáng là em út. Nhưng 
về tuổi tác, chắc chắn nhiều người không ngờ tới, nguyên tử hiđro có thể coi 
là anh cả đấy. Trong Vũ Trụ thời nguyôn thuỷ, nguyôn tử hiđro được tạo thành 
trước từ 1 proton và 1 electron. Mãi sau mới đến các nguyên tử khác như 
heli,..., cacbon, oxi,..., sắt,..., được tạo thành theo cách tăng dần số proton 
(đổng thời cả số nơtron) trong hạt nhân. Cho đến nay, nguyôn tử hiđro vẫn có 
nhiều nhất, chiếm 75% khối lượng toàn Vũ Trụ. Trong tự nhiên, nguyên tử 
hiđro có một người anh em sinh đôi là đơteri, với tỉ lệ rất ít, khoảng 0,016%. 
Nguyôn tử đơteri còn có tôn là “hiđro nặng”, chỉ khác là có thỏm 1 nơtron 
trong hạt nhân. 


16 






NGUYÊN TỐ HOẢ HỌC 


Trên nhãn hộp sữa, ghi rú từ canxi kèm theo 
hàm tượng, coi như một thông tin về giá trị dinh 
dường của sữa và giới thiệu chất canxi có lự cho 
xương, giúp phóng chống bệnh loãng xương. 
Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có 
nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các 
em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học. 



I - NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC LÀ GỈ ? 

1. Định nghĩa 

Trên thực tế chỉ đề cập những lượng nguyên tử vô cùng lớn. Thí dụ, để tạo ra 
1 g nước cũng cần tối hơn ba vạn tỉ tì nguyên tử oxi và số nguyên tử hiđro 
còn nhiểu gấp đôi. Nên đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên 
tử loại kia, người ta nói nguyên tố hoá học này, nguyên tố hoá học kia. 
Nguyên tố hoó học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng sốproton 
trong hạt nhân. 

Như vậy, số p là số đặc trimg của một nguyên tố hoá học. 

Các nguyôn tử thuộc cùng một nguyốn tố hoá học đều có tính chất hoá học 
như nhau. 

2. Kí hiệu hoá học 

Mỗi nguyên tố được biổu diễn bằng một hay hai chữ cái* \ trong đó chữ cái 
đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hoá học. Thí dụ, kí hiệu của 
nguyồn tố hiđro là H, nguyôn tố canxi là Ca, nguyên tố cacbon là G.. Theo 
quy ước mỗi kí hiệu của nguyôn tố còn chỉ 1 nguyôn tử nguyên tô' đó. Thí dụ, 
muốn chỉ hai nguyỗn tử hiđro viết 2 H. 

Kí hiệu hoá học được quy định dùng thống nhất trôn toàn thế giới. 


* 1 Thường là một hay hai chữ cái dầu trong tên La-tinh cùa nguyên tố. 


17 









II-NGUYÊN TỬ KHỐI 

Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ, 
rất không tiện sử dụng. Thí dụ, khối lượng của 1 nguyên tử c bằng : 

0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (= l,9926.10- 23 g). 

Vì lẽ đó, trong khoa học dùng một cách 
riêng để biểu thị khối lượng của nguyên tử. 

Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của 
nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng 
cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt 
là đvC, kí hiệu quốc tế là u. Dựa theo đơn vị 
này để tính khối lượng cùa nguyên tử. 

Thí dụ, khối lượng tính bằng đơn vị cacbon 
của một số nguyôn tử: 

c = 12 đvC, H = 1 đvC, 
o (oxi) = 16 đvC, Ca = 40 đvC... 

Các giá trị khối lượng này chi cho biết sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử. 
Thí dụ, theo đây ta biết được : 

— Nguyên tử hiđro nhẹ nhất. 

— Nguyên tử khác có khối lượng bằng bao nhiẻu đơn vị cacbon thì nặng bằng 
bấy nhiêu lần nguyên tử hiđro. 

— Giữa hai nguyồn tử cacbon và oxi, nguyên tử cacbon nhẹ hơn, bằng lần 

16 4 

4 

nguyên tử oxi và ngược lại nguyên tử oxi nặng hơn, bằng ý * 1,3 lần 
nguyốn tử cacbon. 

Có thể nối: Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là khối lượng tương đối 
giữa các nguyồn tử. Người ta gọi khối lượng này là nguyôn tử khối và định 
nghĩa như sau : 

Nguyên tử khối là khối lượng cùa một nguyên tử tinh hằng đơn vị cacbon. 
Thường có thể bỏ bớt các chữ đvC sau các số tậ nguyện tử khối. 

Mỗi nguyên tố có một nguyên từ khối riêng biệt. Vì vậy, dựa vào nguyôn tử 
khối của một nguyên tố chưa biết ta xác định được đó là nguyên tố nào. 
(Xem bảng 1, trang 42 về tên, kí hiệu hoá học và nguyôn tử khối của một số 
nguyên tố). 



18 




-S|S- ty 


III -CÓ BAO NHIÊU 

NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ? 

Đến nay, khoa học đã biết được 
trôn 110 nguyôn tố. Trong số này, 
92 nguyôn tố có trong tự nhiên 
(kổ cả ở Trái Đất, trôn Mặt Trời, 
Mặt Trăng, một số ngôi sao... ), 
số còn lại do con người tổng hợp 
dược, gọi là nguyên tố nhân tạo. 
Các nguyên tố tự nhiên 1 2 3 4 5 ** có 
trong vỏ Trái Đất (hình 1.7) rất 
không đổng đẻu (hình 1.8). 

Oxi là nguyên tố phổ biến nhất 
(49,4%) và chỉ 9 nguyôn tố đã 
chiếm hầu hết (98,6%) khối 
lượng vỏ Trái Đất. Hiđro đứng 
thứ 9 vé khối lượng nhưng nếu 
xét theo số lượng nguyên tử thì 
nố chỉ đứng sau oxi. 

Trong số bốn nguyên tố thiết yếu 
nhất cho sinh vật là c, H, o và N 
(nitơ) thì c và N là hai nguyên tố 
thuộc những nguyên tố có khá ít: 
c (ỏ,08%) và N (0,03%). 



Hình 1.7 

Trái Đất (vô Trái Đất bao gồm 
thạch quyổn - lóp (tót đá, thuỳ 
quyển - lớp nước và khí quyển - 
kliồng khí). 



Tì lệ (%) vé thành phần khới luẹmg 
các nguyên tô' trong vỏ Trái Đất 


1. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng 
sổ proton trong hạt nhân. 

2. Kí hiệu lioá học hiếu diễn uguyén tố và chi một nguyên tử của 
nguyên tố dó. 

3. Một dim vị cachon hằng H12 khối lượng của nguyên tử c. 

4. Nguyên tử khối là khôi lượng dĩa một nguyên tử tính hằng dim vị 
cacbon. Mài nguyên tố có nguyên tử khói riêng hiệt. 

5. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khói lượttg vỏ Trái Đất. 


< * ) Có thể nói dây là những nguyôn tố tạ( 


I các chất cấu thành vỏ Trái Đất. 


19 




BÀI TẬP 


1. Chép vào vỏ bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích họp. 

a) Đáng lẽ nói những.loại này, những.loại kia, thì trong khoa học 

nói.hoá học này,.hoá học kia. 

b) Những nguyên tử có cùng số.trong hạt nhân đều là.cùng 

loại, thuộc cùng một.hoá học. 

2. a) Nguyên tố hoá học là gi ? 

b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho thí dụ. 

3. a) Các cách viết 2 c, 5 o, 3 Ca lần luọt chỉ ý gì ? 

b) Hãy dùng chữ số và kl hiệu hoá học diễn đạt các ý sau : Ba nguyên tử nitd, 
bẩy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri. 

4. Lấy bao nhiêu phẩn khối luọng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử 
khối là gì ? 

5. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lẩn so với: 

a) Nguyên tử cacbon. 

b) Nguyên tử lưu huỳnh. 

c) Nguyên tử nhôm. 

6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X 
thuộc nguyên tố nào. Viết kí hiệu hoá học của nguyên tố dó (xem bảng 1, trang 42). 

7. a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, 
hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam. 

b) Khối lượng tinh bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, c, hay D ? 

A. 5,342.10“ 23 g B. 6,023.10- 23 g ; 

c. 4,482.10' 23 g ; D. 3,990.10- 23 g. 

(Hãy chọn đáp số đúng, tính và ghi vào vở bài tập). 

8. Nhận xét sau đây gổm hai ý : "Nguyên tử đơteri thuộc 
cùng nguyên tố hoá học với nguyên tử hiđro vì chúng 
đều có 1 proton trong hạt nhân". Cho biết sơ đồ thành 
phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên : 

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau : 

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai; c. cả hai ý đều sai; 

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng ; D. cả hai ý đều đúng. 

(Ghl vào vỏ bài tập) 



HkSto Đơteri 

(o proton. o nơtron) 


20 









Đọc thêm 


1. Chắc các em không ngờ rằng, sắt là một trong nhũng nguyên tố quan trọng 
nhất đối với sự sống của chúng ta. Đúng thế! Nếu trong thức ãn ta dùng hàng 
ngày mà thiếu nguyên tố này thì ta sẽ mắc bệnh thiếu máu, người cảm thấy 
mệt mỏi. Nguyên tố sắt là thành phần chính của chất hômôglôbin (huyết cầu tố). 
Nhờ chất này mà máu có màu đỏ, đặc biệt là khả năng chuyển vận khí oxi từ 
phổi đến các tế bào (khí oxi cố tác dụng oxi hoá chất dinh dưỡng, làm nguồn 
cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, đến chương 4 sẽ giới thiệu đầy đủ). 

2. Tất cả các nguyôn tố được sắp xếp chung trong một bảng gọi là Bảng tuần 
hoàn các nguyỗn tố hoá học (các em sẽ được học về bảng này ở lớp 9). 

Dưới đây trích một phần gồm 20 nguyên tố đầu của bảng. 

I vm 



Mỗi nguyên tố được xếp vào một ô, trong mỗi ô ghi: 

- SỐ thứ tự của nguyôn tố viết tắt là STT. Biết: STT = số p = số e của nguyôn tử. 

- Kí hiệu hoá học và tên nguyên tố. 

Dựa theo vị trí của nguyên tố trong bảng có thổ biết được một số thông tin về 
sự sắp xếp thành lóp của các electron trong nguyôn tử. 


21 



















ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT 
- PHÂN TỬ 


Các em cà thể đặt cáu hỏi: Làm sao mà học hết được hàng chục 
triệu chất khác nhau ? Không phải băn khoăn về điều đó, các nhà 
hoá học đà tìm cách phàn chia các chất thành từng loại, rất thuận 
lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phàn loại 
chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành cùa hầu hết các chất. 


I - ĐƠN CHẤT 

1. Đơn chất là gì ? 

Khí hiđro, lưu huỳnh. các kim loại natri, 

nhôm,... đều được tạo nên từ các nguyên tố 
hoá học tương ứng là H, s,... Na, Al,... chúng 
được gọi là đơn chất. Thường tên cùa đơn chất 
trùng với tên của nguyên tố, trừ một số rất ít 
trường hợp. Một số nguyên tố có thể tạo nên 
2, 3... dạng đơn chất, thí dụ từ nguyên tố 
cacbon tạo nôn than (than chì, than muội, than 
gỗ...) và cả kim cương nữa (hình 1.9)... Từ bài 
2, ta đã biết, các kim loại như nhôm, đồng, 
sắt... đều có ánh kim, dẫn được điện và nhiệt. 
Đó là những tính chất vật lí chung của các đơn 
chất kim loại. Còn những đơn chất khác như 
khí hiđro, lưu huỳnh, than... không có tính chất 
như thế (trừ than chì dẫn được điện...). 
Chúng được gọi là đơn chất phi kim. 

2. Đặc điểm cấu tạo 

Trong đơn chất kim loại các nguyôn tử sắp xếp 
khít nhau và theo một trật tự xác định 
(hình 1.10). 

Trong đơn chất phi kim các nguyôn tử thường 
liôn kết với nhau theo một số nhất định và 
thường là 2 (hình 1.11). 



& * 


Hình 1.9 

Than chì và kim cuông 
(lõi bút chì làm bàng than chì 
trộn với đất sét) 



Hình 1.10 

Mô hình luọng trung 
một mẫu kim loại dồng (rán) 


22 





-E15- ^ 



a) b) 


Hình 1.11 

Mô hình tuạng Irung một mẫu khí hidro (a) và khí oxi (b) 


II- HỢP CHẤT 

1. Hợp chất là gì ? 

Nước được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học là H và o, muối ăn (natri clorua) 
từ hai nguyên tố là Na và Q, axit suníuric từ ba nguyên tố là H, s và o,..., 
người ta gọi những chất tạo nốn từ hai nguyên tố trở lôn là hợp chất. 

Những chất kể trên là hợp chất vô cơ. Những chất như khí metan (tạo bời hai 
nguyên tố là c và H), đường (tạo bôi ba nguyên tố là c, H và O)... là hợp chất 
hữit cơ (riêng vé hợp chất hữu cơ sẽ đẻ cập trong hai chương cuối sách giáo 
khoa lớp 9). 

2. Đặc điểm cấu tạo 

Trong hợp chất, nguyôn tử của các nguyên tố liôn kết với nhau theo một tì lệ 
và một thứ tự nhất định (hình 1.12,1.13). 


* 


Hình 1.12 Hình 1.13 

Mô hình tuợng trung Mô hình tuợng trung 

một mỉu nước (lỏng) một mẫu muối an (rán) 


MĨẺẾ 


23 








III -PHÂN TỬ 

1. Định nghĩa 

Theo các mô hình phóng đại trên ta nhận thấy : 

- Khí hiđro và khí oxi có hạt hợp thành đổu gồm 2 nguyôn tử cùng loại liên kết 
với nhau. 

- Nước có hạt hợp thành gổm 2 H liên kết vói 1 o. 

- Muối ăn có hạt hợp thành gồm 1 Na liên kết với 1 Cl. 

Các hạt hợp thành cùa một chất thì đồng nhất như nhau vổ thành phần và hình 
dạng (thí dụ, các hạt hợp thành của nước đều có : ti lệ số nguyôn tử H và o 
là 2 : 1 và hình gấp khúc). Tính chất hoá học của chất phải là tính chất của 
tùng hạt. Mỗi hạt thể hiện đầy dù tính chất hoá học cùa chất, là đại diộn cho 
chất vổ mặt hoá học và được gọi là phán tử. 

"Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và 
thể hiện đáy đù tính chất hoá học của chất". 

Vối đơn chất kim loại, thí dụ kim loại đồng, nguyên tử là hạt hợp thành và 
có vai trò như phân tử. 

2. Phân tử khối 

Cũng như nguyên tử khối, phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính 
bâng đơn vị cacbon. 

Phân tử khối của một chất bằng tổng nguyồn tử khối của các nguyên tử trong 
phân tử chất đó. Thí dụ, phãn tử khối cùa khí oxi bằng : 2.16 = 32 đvC, của 
nước bằng : 2 X 1 + 16 = 18 đvC, và của muối ãn bằng : 23 + 35,5 = 58,5 đvC 

IV - TRẠNG THÁI CỦA CHẤT 

Thực tế, mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những nguyên tử (như đơn 
chất kim loại) hay những phân tử (như các hợp chất). 

Tuỳ điều kiện vổ nhiệt độ và áp suất, thường một chất có thể tồn tại ở ba 
trạng thái (hay thể): rắn, lỏng và khí (hay hơi). Thí dụ : nước đá, nước lỏng 
và hơi nước. 

Khi chất ở trạng thái rắn các hạt (nguyôn tử hay phân tử) sắp xếp khít nhau 
và dao động tại chỗ (hình 1.14a), ở trạng thái lỏng các hạt ở gần sát nhau và 
chuyển động trượt lôn nhau (hình 1.14b), còn ỏ trạng thái khí (hay hơi) các 
hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn, về nhiều phía (hỗn độn) 
(hình 1.14c). 


24 


-su- 



Hình 1.14 

Sa dổ ha Irạng thái cùa chất: rán (a), lỏng (b) và khí (c). 


1. Đơn chất là những chất lạo nên từ một nguyên tố hoú học. 

2. Hợp chất lá những chất lạo nén từ hai nguyên tố lioá học trở lén. 

3. Phàn tứ là hạt dại diện cho chát, gồm một số nguyên tử liên kết 
với nhau và thể hiện dẩy dủ tính chất hoá học của chất. 

4. Phán tử khối là khối lượng của một phán tử tính hằng don vị 
cachon, hằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phàn tử. 

5. Mỗi mẫu chất là một tập hợp vò cùng lớn những hạt là phàn lử 
hay nguyên tử. Tuỳ diều kiện, một chất có thể ở ha trạng thái: rắn, 
lỏng và khí (hay hơi). Ớ trạng thái klú các hạt rất xa nhau. 


BÀI TẬP 

1. Hãy chép các câu sau đây vào vd bài tập vãi đẩy đủ các từ hay cụm từ thích họp : 

"Chất đuọc phân chia thành hai loại lớn là.và.Đơn chất 

được tạo nẽn từ một.. còn.được tạo nên từ hai nguyên 

tô' hoá học trở lên. 

Đơn chất lại chia thành.và.Kim loai có ánh kim. dẫn 

điện và nhiệt, khác với..không có những tinh chất này (trừ than chì). 

C6 hai loại hợp chất là : hợp chất.và hợp chất. 

2. a) Klm loại đổng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? Nêu sự sắp xếp nguyên tử 
trong đơn chất kim loại. 

b) Khí nltơ, khl clo được tạo nên từ nguyên tố nào ? 

Biết rằng hai khi này là đơn chất phi kim giống như khí hiđro và khi oxi. Hăy cho biết 
các nguyên tử liên kết VỚI nhau như thế nào. 


25 



















3. Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn 
chất, là hợp chất: 

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H, 

b) Photpho đỏ tạo nên từ p. 

c) Axit dohiđric tạo nên từ H và Cl. 

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, c và o. 

e) Glucozơ tạo nên từ c, H và o. 

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg. 

4. a) Phân tử là gì? 

b) Phân tử của hợp chất gổm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân 
tử của đơn chất ? Lấy thí dụ minh hoạ. 


5. Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu 
sau đây vào vỏ bài tập với đầy đủ các từ và con số 
thích hợp, chọn trong khung. 

"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau 
ở chỗ đều gồm ba. thuộc 


hai. liên kết với nhau theo tỉ 

lệ.Hình dạng hai phân tử khác nhau, 


phân tử nước có dạng. phân tử 

cacbon đioxit có dạng." 


6. Tinh phân tử khối của : 



Hình 1.15 
Mô hình phím lử 
cacbon dioxit 


nguyên tố; 
đường thằng ; 
1:1 ;1 :2;1:3; 
nguyên tử; 
gấp khúc 


a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ỏ bài tập 5. 

b) Khl metan, biết phân tử gồm 1 c và 4 H. 

c) Axit nitric, biết phân tử gổm 1 H, 1 N và 3 o. 

d) Thuốc tím (kali pemanganat), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 o. 


7. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so VỚI phân tử 
nưỡc, phân tử muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí này xem bài tập 6). 


8. Dựa vào sự phân bô' phân tử khl chất ở trạng thái khác nhau hãy glảl thích vì sao : 

a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay đựng. 

b) Một mililít nước lỏng khi chuyển sang thể hơl lại chiếm một thể tích khoảng 
1300 ml (ở nhiệt độ thường). 


26 










Em có biết 


Kim cương và than chì đều tạo nên từ nguyên tô' cachon, nhưng 
tinh chất vật li trái ngược hẳn nhau. Kim cưcmg trong suốt, không 
màu, trông lấp lánh rất đẹp, có độ cứng lớn nhất trong số các 
chất tự nhiên. Còn than chì màu xám sẫm, lại mém, sờ vào thấy 
trơn. Tại sao thế? Chí là do có sự sắp xếp khác nhau, đúng hơn 
là cách liên kết giữa các nguyên tử c khác nhau (đến lớp 9 các 
em sẽ biết rõ hơn). Chính vì thế mà hai chất có thể biến đổi sang 
nhau. Ở nhiệt độ khoảng 1500 °c và không có không khi, kim 
cương chuyển dẩn thành than chì. Đó chỉ là về li thuyết thôi, vì 
kim cươtìg rất quý và đắt hơn nhiều. Còn thực tế, người ta điều 
chế kim cương nhân tạo bằng cách nung than chì cũng ở nhiệt 
độ trên nhưng dưới áp suất cao, trên 6000 atm. 




BÀI THựC HÀNH 2 

sự LAN TOẢ CỦA CHẤT 


Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thom. 
Điều đó mách bảo ta ràng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào 
không khi. Ta không nhìn thấy vi đây là các phân tử chất thơm 
chuyển động. 

Các em sẽ làm thl nghiệm về sự lan toả của chất để biết được phân 
tử là hạt hạp thành của hạp chất. 


I - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Thí nghiệm 1 

Sự lan toả cùa amoniac : 

- Thử trước để thấy amoniac làm giấy quỳ tím tẩm nước 
đổi sang màu xanh. 

- Bỏ một mẩu giấy quỳ tím tẩm nước vào gần đáy ống 
nghiệm. Lấy nút có dính bông được tẩm dung dịch 
amoniac (từ dung dịch này, khí amoniac sẽ bay ra), đậy 
Ống nghiệm. Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím. 

2. Thí nghiệm 2 

Sự lan toả của kali pemanganat (thuốc tím) 

Bỏ một ít mành vụn tinh thể thuốc tím vào cốc nước (1), 
khuấy đổu cho tan hết. Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào 
cốc nước (2). Lần này cho từ từ, rơi từng mảnh. Đổ cốc 
nước (2) lặng yôn, không khuấy hay động vào. Quan 
sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím 
(càng chờ lâu, kết quả càng rõ). So sánh màu của nước 
trong hai cốc. 


Bông thám 
dung dịch amontac 

C- Vin 

èlđyquỳtkrì 

tđmnuóc 



(0 


ĩhu, 

Cữ 


II-TƯỜNG TRÌNH 


28 


Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiộm và 
giải thích. 












BẢI LUYỆN TẬP 1 


Thấy được mối quan hệ giữa các khái niệm : nguyên tử, nguyên tố 
hoà học, đon chất, hợp chất và phàn tớ. Nắm chắc nội dung các 
khái niệm này. 


I - KIẾN THỨC CẨN NHỚ 
1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm 

Vật thể (tự nhiên và nhân tạo) 


Chất 

(Tạo nên từ nguyên tốhoá học) 



Đơn chát Hợp chất 

(Tạo nên từ một nguyên tố) (Tạo nên từ hài nguyên tố trở lên) 



Kim loại Phi kim Hạp chất vô cơ Hạp chất hữu cơ 

(Hạt hợp thành là nguyên tử, phân tử) (Hạt hợp thành là phân tử) 


- Natri, magie. 

- Photpho đỏ. 

- Cacbon đioxit. 

-Glucozơ, 

sắt,... dẫn dược 

khínitơ.khí 

canxi cacbonat. 

axit axetic, tinh 

điện và nhiệt 

clo,... không 
dẫn điộn, nhiệt 
(trừ thăn chì...) 

axit clohiđric... 

bột... (sẽ đẻ cập 
ở cuối lớp 9) 


29 








■$« 


2. Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử 

a) Các vậl thổ tự nhiôn cũng như nhân tạo đều gồm có hoặc được làm từ một số 
chất hay hỗn hợp (một số chất trộn lẫn). 

Mỗi chất có những tính chất vật lí và hoá học nhất định, các tính chất đo được 
như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi... luôn có giá trị không đổi. 

Các chất đều được tạo nỗn từ nguyên tử. 

b) Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà vé điện, gồm hạt nhân có proton 
mang điện tích dương (p, +) và vỏ tạo bởi một hay nhiéu electron mang điện 
tích âm (c, -), với số p bằng số c. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối 
lượng của nguyên tử. 

Những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân, được gọi chung là 
nguyên tốhoá học. Kí hiệu hoá học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên 
tử của nguyên tố đó. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính 
bằng đơn vị cacbon (lđvC = 1/12 khối lượng của nguyôn tử C). 

c) Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và 
thể hiện đầy đủ tính chất hoá học cùa chất. Phân tử khối là khối lượng của 
một phân tử, có giá trị bằng tổng nguyên lử khối của các nguyên tử trong 
phân tử. 

Phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất, các đơn chất kim loại... có hạt 
hợp thành là nguyên tử. Khác với đơn chất, phân tử hợp chất phải gồm những 
nguyôn tử khác loại. 


II-BÀI TẬP 

1. a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể 
nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây : 

- Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo. 

- Xenlulozơ là thành phẩn chinh tạo nên màng tố bào thực vặt, có nhiều trong thân 
cây (gỗ, tre, nứa...). 

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8 g/cm 3 ; nhôm 
có D = 2,7 g/cm 3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D * 0,8 g/cm 3 . Hãy nói cách 
làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất. 


30 


2. Cho biết hình bên là sơ đổ nguyên tử magie. 

a) Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên 
tử, số lớp electrori và số e lớp ngoài cùng. 

b) Nêu điểm khác và giống nhau giữa nguyên tử 
magle và nguyên tử canxl (xem sơ đồ nguyên tử ở bàl 
tập 5, Bài 4 - Nguyên tử, trang 16). 

3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố 
X liên kết với 1 nguyên tử o và nặng hơn phân tử 
hiđro 31 lần. 

a) Tính phân tử khối của hợp chất. 

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và ki hiệu 
của nguyên tố (xem bảng 1, trang 42). 



4. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ 
các từ hay cụm từ thích hợp : 

a) Những chất tạo nên từ hai.trở lên 

được gọi là.. 

b) Nhũng chất có.gổm những nguyên 

tử cùng loại.đuợc gọi là. 

c) . là những chất tạo nên từ 

một. 

d) .là những chất OÓ..gổm những 

nguyên tử khác loại. 

e) Hầu hết các.có phân tử là hạt hợp thành, 

còn.là hạt hạp thành của.kim loại. 


5. Khẳng định sau gồm hai ý : "Nước cất là một hợp chất, 
vì nước cất sôi ở đúng 100 °c. 

Hãy chọn phương án đúng trong số các phuơng 
án sau : 

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai. 

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng. 

c. Cả hai ỷ đều đúng và ỷ 2 giải thích cho ỷ 1. 

D. Cả hal ý đều đúng nhưng ý 2 không glảl thích 
cho ý 1. 

E. Cả hal ỷ đểu sai. 

(Ghl trong vở bài tập). 


31 













CỐNG THỨC HOÁ HỌC 


Bài học trước đă cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đon 
chất được tạo nên tứ một nguyên tố, còn hợp chất từ hái nguyên tố 
trở lên. Như vậy, dùng các kl hiệu cũa nguyên tố ta có thể viết thành 
cõng thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách 
ghi và ý nghĩa của cõng thức hoá học. 


I - CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA ĐƠN CHẤT 

Công thức hoá học của đơn chất chì gồm kí hiệu hoá học của một nguyên tố. 

1. Với kim loại, vì hạt hợp thành là nguyốn tử nên kí hiệu hoá học A của nguyên 
tố được coi là công thức hoá học. Thí dụ, công thức hoá học cũa các đơn chất 
đồng, kẽm... là Cu, Zn... 

2. Với phi kim, nhiổu phi kim có phân tử gồm một số nguyên lử liên kết vối 
nhau, thường là 2, nên thêm chỉ số này ở chăn kí hiệu. Thí dụ, công thức hoá 
học của khí hiđro, khí nitơ... là H2, N2-. 

Có một số phi kim, quy ước lấy kí hiệu làm công thức. Thí dụ, công thức hoá 
học của đơn chất than, lưu huỳnh là : c, s. 

II - CỐNG THỨC HOÁ HỌC CỦA HỢP CHẤT 

Công thức hoá học của hợp chất gồm kí hiệu hoá học của những nguyên tố 
tạo ra chất kèm theo chi số ở chân. Công thức dạng chung : 

A x By ; A x BỵC, 

Trong đó : A, B... là kí hiệu của nguyỗn tố; X, y... là những số nguyên chi 
nguyên tử của mỗi nguyốn tố có trong một phân tử hợp chất, gọi là ch! 
nếu chỉ số bằng 1 thì không ghi. Thí dụ, công thức hoă học của các 1 
chất: nước là H2O, natri clorua là NaCl, canxi cacbonat là CaCOi. 

III - Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOÁ HỌC 

Mỗi công thức hoá học còn chỉ một phân tử của chất, ngoại trừ đơn chất kim 
loại và một số phi kim. Như vậy, theo công thức hoá học của một chất ta có 
thể biết được những ý sau : 

- Nguyên tố nào tạo ra chất; 

- Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất; 

- Phân tử khối cùa chất. 


32 


2**1 



Tlìí dụ 

a) Từ công thức hoá học của khí nitơ Nĩ biết được : 

- Khí nitơ do nguyốn tố nitơ tạo ra; 

- Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử; 

- Phân tử khối bằng : 2 X 14 = 28 (đvQ. 

b) Từ công thức hoá học của canxi cacbonat CaCOỉ ta biết được : 

- Canxi cacbonat do ba nguyôn tố là Ca, c và o lạo ra ; 

- Có 1 nguyôn tử canxi, 1 nguyôn tử cacbon và 3 nguyôn tử oxi trong 1 phân tử; 

- Phân tư khối bằng : 40 + 12 + 3 X 16 = 100 (đvC). 

Cần lưu ý: 

- Viết H2 để chỉ 1 phân từ hiđro, khác với khi viết 2 H là chỉ 2 nguyên tử 
hiđro; 

- Công thức hoá học H2O cho biết trong 1 phân từ nước có 2 nguyên tử hiđro 
và 1 nguyên tử oxi. (Nói trong phân tử nước có phân tử hiđro là sai) ; 

- Muốn chỉ ba phân tử hiđro viết 3 H2, hai phân tử nước viết 2 H2O... 
Các số 3, số 2 đứng trước là hệ số, viết ngang bằng kí hiệu. 

1. Công thức hoá học dàng hiểu diễn chất, gồm một kí hiệu hoá học 
(dơn chất) hay hai, ba... kí hiệu (hợp chất) và chỉ số ở chán mỗi 

2. Mỗi công thức lioá học chỉ một phán lử của chất (trìtdan chất kim 
loại...), cho biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên 
tố và phân tử khối. 


BÀI TẬP 

1. Chép vào vỏ bài tập nhũng câu sau đây với đẩy đủ những từ thích họp : 

Đơn chất tạo nên từ một.nên công thức hoá học chỉ gồm một. 

còn.tạo nên từ hai, ba.nên công thức hoá học gồm hai, ba... 

Ch? số ghi ở chân ki hiệu hoá học, bằng số.có trong một. 

2. Cho công thức hoá học của các chất sau : 
a) KhícloCh; 

c) Kẽm clorua ZnCI 2 ; 

Hãy nêu những gì biết được vể mỗi chất. 


b) Khí metan CH4 ; 
d) Axit sunturic H2SO4. 









3. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau : 

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 o ; 

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H ; 

c) Đồng suntat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 s và 4 o. 

4. a) Các cách viết sau chỉ những ý gi: 5 Cu, 2 NaCI, 3 CaC0 3 ; 

b) Dùng chữ số và công thức hoá học để diễn đạt những ý sau : Ba phân tử oxi, sáu 
phân tử canxi oxit, năm phân tử đổng suntat. 


Đọc thêm 

Năm 1799, sau nhiều thí nghiệm cân đo chính xác, J.L.Prut - nhà hoá học 
người Pháp, đã dể ra định luật thành phần khối lượng không dổi: 

“Một hợp chất hoá học dù diều chế bằng bất kì cách nào, luôn có thành phần 
không dổi”. 

Thí dụ, thực nghiệm cho biết: Hợp chất nước luôn có thành phần là cứ 1 phần 
khối lượng hiđro tương ứng với 8 phần khối lượng oxi. 

Từ định luật và dựa vào nguyên tử khối ta có thể xác định được tỉ lệ số 
nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất. Thí dụ, với hợp chất nước H x Oy ta có : 

X _ 1:1 1 _ 2 

y 8:16 0,5 1 

Lấy X = 2, y = 1 (tỉ lệ những số nguyên đơn giản nhất), lập được công 
thức hoá học của nước là H2O. 

Định luật có ý nghĩa lớn về mặt lí thuyết: 

“Mỗi hợp chất chỉ có một công thức hoá học nhất định”. 

Ngày nay, khoa học đã xác định được thành phần cấu tạo của chất. Hầu hết 
các hợp chất hoá học đẻu tuân theo định luật Prut, ngoại trừ một số nhỏ có 
thành phần thay đổi chút ít tuỳ điéu kiện điểu chế. 


34 


HOÁ TRI 



Như đã nói ỏ bài 4, nguyên tử có khả năng liên kết vói nhau. Hoá 
trị là con số biểu thị khả năng đó. Biết được hoá trị ta sẽ hiểu và viết 
đúng cũng như lập được cõng thức hoá học của hợp chất. 


I - HOÁ TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN Tố Được XÁC ĐỊNH 
BẰNG CÁCH NÀO ? 

1. Cách xác định 

Người ta quy uớc gán cho H hoá trị I. Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết 
được với bao nhiêu nguyên tử hiđro thì nói nguyên tố đó có hoá trị bằng bấy 
nhiêu, tức lấy hoá trị của H tàm đơn vị. Thí dụ, theo các cồng thức hoá học' * 
đã biết: 

HC1 (axit clohiđric), H2O (nước), NH3 (amoniac), 
ta nói: clo hoá tri I, oxi hoá trị n, nitơ hoá trị m. 

Người ta còn dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với 
oxi. Hoá trị cửa oxi được xác (tịnh bằng hai đơn vị. Thí dụ, theo các công 
thức hoá học đã biết: 

Na2Ơ (natri oxit), CaO (canxi oxit), CO2 (cacbon đioxit). 

Ta nói: natri hoá trị I (hai nguyên tử Na mới có khả năng liên kết như o, bằng 
hai đon vị) ; canxi hoá trị n (Ca có khả năng liên kết như o, bằng hai đơn vị); 
cacbon hoá trị IV (C có khả năng liên kết như hai o, bằng bốn đơn vị). 

Từ cách xác định hoá trị cùa nguyên tố suy ra cách xác định hoá trị của một 
nhóm nguyôn tử. Thí dụ, từ công thức hoá học cùa axit suníuric H2SO4, ta 
nói nhóm (SO4) có hoá trị n vì liôn kết được với 2 H ; công thức hoá học của 
nước có thể viết dưới dạng HOH, nôn nhóm (OH) có hoá trị I vì ltôn kết với 1 H. 

2. Kết luận 

- Hoá trị là con số biổu thị khả năng liên kết cùa nguyên tử nguyên tố này với 
nguyên tử nguyôn tố khác. 

Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hoá trị cùa H chọn làm đơn vị 
và hoá trị của o là hai đơn vị. 

- Cũng kết luận như trên về hoá trị cùa một nhổm nguyên tử như (SO4), (OH)... 
Trong bảng 1 và bảng 2 ở trang 42, 43, ghi hoá trị của một số nguyôn tố và 
nhóm nguyôn tử. Có những nguyên tố chỉ thổ hiện một hoá trị, nhưng cũng 
có những nguyên tố có một vài hoá trị khác nhau. 


1 Những cúng thúc hoá học biíl dược từ thục nghiệm. 


35 




II-QUY TẮC HOÁ TRỊ 

1. Quy tắc 

Chọn công Ihức hoá học của bất kì hợp chất hai nguyên tố (Ẳ x By) nào ở trên, 
rồi đem nhân chỉ số (x, y) với hoá trị (a, b) của mồi nguyên tố. Ta hãy so sánh 
các tích, cổ thể đặt dấu bằng (=) được không ? Thí dụ : 



XX a 

yx b 

nh 3 

lx III 

3x1 

cc>2 

1 X IV 



Rút ra quy tắc : Trong công thức hoá học, tích cùa chì số và hoá trị của 
nguyên tố này bằng tích của chì số và hoá trị của nguyên tố kia. 

Quy tắc này đúng cả khi A hoặc B (thường thì B) là một nhóm nguyôn tử. 

n I 

Thí dụ, từ công thức hoá học của hợp chất Ca(OH>2, ta có : 1 X n = 2 X I. 
Quy tắc được vận dụng chủ yếu cho các hợp chất vô cơ. 

2. Vận dụng 

a) Tính hoá trị của một nguyên tố 

Thí dụ, tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeCl3, biết clo hoá trị I. Gọi hoá trị 
của Fe là a, ta có : 1 X a = 3 X I, lút ra : a = III. 

b) Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị 

Thí dụ 1, lập công thức hoá học cùa hợp chất tạo bởi lưu huỳnh hoá trị VI và oxi. 
Viết công thức dạng chung : SxOy. 

Theo quy tắc hoá trị : X X VI = y X n, 

chuyển thành tì lệ : — = — = I. 

y VI 3 

Thường thì tỉ lệ số nguyồn tử trong phân tử là những số nguyôn đơn giản nhất, 
vì vậy lấy : X = 1 và y = 3. 

Công thức hoá học của hợp chất: SO3. 

Thí dụ 2, lập công thức hoá học cùa hợp chất tạo bởi natri hoá trị I và nhóm 
(SO4) hoá trị II. 

Viết công thức dạng chung Na x (S0 4 )y. 


36 








_2jB_ 


Theo quy tắc hoá trị thì : X X I = y X II, 

chuyển thành ti lệ : — = = Ặ . 

y I I 

Công thức hoá học của hợp chất: Na2S0 4 (nếu chì có một nhóm nguyốn tử 
trong công thức thì bỏ dấu ngoặc dơn). 


/. Iloá trị của nguyên tó'(hay nlióm nguyên tử) là con số hiểu thị khả 
năng liên kết của nguyên lử (hay nhóm nguyên tử), dược xúc dịnh 
theo hoá trị của II chọn làm dơn vị và hoá trị của o là hai dim vị. 

2. Theo quy tắc lioá trị : X X a = y X h. 

— Biết x,y và a (hoặc h) thì tính dược h (hoặc a). 

— Biết a và h thì tim dược X, y dể lập công thức hoá học. 

Chuyển thành tỉ lệ : - = — = ■!?-- 

y a a' 

ÌẨy X = h hay h’ và y = a hay a' (nếu a\ h' là những sô nguyên 
dơn giản hơn so với a, b). 


BÀI TẬP 


1. a) Hoá trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì ? 

b) Khi xác định hoá trị, iấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là 
hai đơn vị ? 

2. Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây : 

a) KH, H 2 S, CH 4 . 

b) FeO, Ag 2 0, Si0 2 . 

3. a) Nêu quy tắc hoá trị VỚI hạp chất hal nguyên tố. Lấy công thức hoá học của hai 
hợp chất trong bài tập 2 làm thí dụ. 

b) Biết công thức hoá học K 2 S0 4 , trong đó K hoá trị I, nhóm (S0 4 ) hoá trị II. Hãy 
chỉ ra công thức hoá học trên là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hoá trị. 


37 



■$*» 


4. a) Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hoá trị I : 

ZnCI 2 , CuCI, A1CI 3 . 

b) Tinh hoá trị của Fe trong hợp chất FeS0 4 . 

5. a) Lập cồng thức hoá học của những hợp chất hai nguyên tố sau : 

P(lll) và H ; C(IV) và S(ll); Fe(lll) và o. 

b) Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm 
nguyên tử như sau : 

Na(l) và (OH)(l); Cu(ll) và (S0 4 )(ll); Ca(ll) và (NO3KI). 

6. Một số công thức hoá học viết như sau : 

MgCI, KO, CaCI 2 , NaCOa. 

Cho biết: Mg, nhóm (CO3) có hoá trị II (hoá trị của các nguyên tố K, Cl, Na và Ca 
đã cho ỏ các bài tập trên). Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai và sửa lại 
cho đúng. 

7. Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị IV của nitơ trong số các công thức 
cho sau đây : 

NO, N 2 0 3 , N 2 0, N0 2 . 

8. a) Tìm hoá trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43). 
b) Hăy chọn công thức hoá học đúng trong số các oông thức cho sau đây : 

A. BaP0 4 B. Ba 2 P0 4 c. Ba 3 P0 4 D. Ba 3 (P0 4 ) 2 

(Ghi trong vã bài tập). 


38 


Đọc thêm 


Như các em đã biết, nguyên tử H chỉ có le. Thực nghiệm lại cho biết 
1 nguyôn tử H chỉ liên kết được với tối đa 1 nguyỗn tử nguyên tố khác, do đó 
người ta gán cho H hoá trị I. Một thực tế nữa là nguyên tử những nguyên lố 
như heli có 2e, neon cổ 8e ở lớp ngoài cùng, thưòng chỉ “đứng một mình”, 
không liên kết với nguyôn tử nào khác. Còn những nguyên tử có ít hơn 8e ở 
lớp ngoài cùng đéu có thể liên kết với nhau. Như vậy, khả năng liên kết của 
nguyôn tử tuỳ thuộc vào số electron lớp ngoài cùng. 

Bằng cách nào các nguyốn tử liôn kết được với nhau ? Có hai cách : Góp 
chung elcctron và chuyển dịch elcctron. 

Liên kết giữa hai nguyôn tử nguyên tố phi kim được thực hiện bằng cách góp 
chung electron. Nguyên tố cố hoá trị I (thí dụ H) hay hoá trị n (thí dụ O)... 
là do nguyên tử dưa ra le, 2e... để góp chung với nguyên tử khác tại lớp 
ngoài cùng. 

Liên kết giữa nguyên tử nguyên tố kim loại và nguyên tử nguyên tố phi kim 
dược thực hiện bằng cách chuyển dịch electron từ nguyên tử kim loại đến 
nguyên tử phi kim. 

Nguyôn tố kim loại có hoá trị I (thí dụ Na) hay hoá trị n (thí dụ Ca)... là do 
nguyên tử nhường bót le, 2e... ở lớp ngoài cùng. Nguyên tố phi kim thì ngược 
lại, có hoá trị I (thí dụ Cl) hay hoá trị n (thí dụ O)... là do nguyỗn tủ nhận 
thôm le hay 2e... vào lớp ngoài cùng. 


39 



BẢI LUYỆN TẬP 2 


Nắm chắc cách ghi công thức hoá học, khái niệm hoá trị và việc vận 
dụng quy tắc hoá trị. 


I - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Chất dược biểu diễn bằng công thức hoá học. 

o ) Đơn chất A (đơn chất kim loại và một vài phi kim như : s, c...). 

A x (phần lớn đơn chất phi kim, thường X = 2). 
b) Hợp chất A x By, A x ByQ... 

Mỗi công thức hoá học chi một phân tử của chất (trừ đơn chất A) và cho biết 
ba ý về chất. 


2. Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyân tử hay nhóm nguyên tử. 
Với hợp chất A x By. 

Trong đó : A, B có thể là nguyôn tử hay nhốm nguyên tử, 

a, blàhoátrị của A, B. 

Luôn có:xxa = yxb (quy tắc hoá trị). Vận dụng : 
ữ) Tính hoó trị chưa biết 
Thi dụ 


S b FUb=i^=. 

a? 11 3 X II 

Fe 2 (S0 4 )3 -> a = =m 


40 



-í*- ^ 


b) Lập công thức hoá học 
Thi dụ 

n “ X n 1 

- Cu x Oy -> - = T7 = ị -> X = 1, y = 1 ; Công thức hoá học : CuO. 

y n 1 


UI 1 X I 

— Fe x (N03>y -> — = -Ị- ->x = l,y = 3; Công thức hoá học : Fe(N03>3. 


ra n X n 

- Al x (S0 4 )y — = -^-->x = 2, y = 3; Công thức hoá học : A1 2 (S0 4 )3. 
y m 


II-BÀI TẬP 

1. Hăy tính hoá trị của đồng Cu, photpho p, silic Si và sắt Fe trong các công thức 
hoá học sau : Cu(OH) 2 , PCI 5 , S1O2, Fe(N0 3 ) 3 . 

2. Cho biết công thức hoá học họp chất của nguyên tố X với o và hợp chất của nguyên 
tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó): xo, YH 3 . 

Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các 
công thức cho sau đây : 

A. XY 3 , B. X 3 Y, C.X 2 Y 3 , D. X 3 Y 2i E.XY 
(Ghi trong vở bài tập). 

3. Theo hoá tri của sắt trong hợp chất có công thức hoá học là Fe 2 0 3 , hãy chọn công 
thức hoâ học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gổm Fe liên kết với 
<S0 4 ) sau : 

A. FeS0 4 , B. Fe 2 S0 4 , c. Fe 2 (S0 4 ) 2 , D. Fe?(S04)3, E. Fe 3 (S0 4 ) 2 
(Ghi trong vỏ bài tập). 

4. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của họp chất có phân tử gồm kali K, 
bari Ba, nhôm AI lần luọt liên kết với: 

a) Cl; b) nhóm (S0 4 ). 


41 


BẢNG 1 - MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Số 

proton 

Tên 

nguyên tố 

Kí hiệu 
hoá học 

Nguyên tử 
khối 

Hoá trị 

1 

Hidro 

H 

1 

I 

2 

Hcli 

Hc 

4 


3 

Liti 

Li 

7 

I 

4 

Beri 

Be 

9 

n 

5 

Bo 

B 

11 

IU 

6 

Cacbon 

c 

12 

IV, n 

7 

Nitơ 

N 

14 

UI, n, IV... 

8 

Oxi 

o 

16 

n 

9 

Fk> 

F 

19 

I 

10 

Neon 

Ne 

20 


11 

Natri 

Na 

23 

I 

12 

Magic 

Mg 

24 

n 

13 

Nhôm 

AI 

27 

ra 

14 

Silic 

Si 

28 

IV 

15 

Pholpho 

p 

31 

m,v 

16 

Luu huỳnh 

s 

32 

II. IV. VI 

17 

ao 

a 

355 

I,... 

18 

Agon 

Ar 

39,9 


19 

Kali 

K 

39 

1 

20 

Canxi 

Ca 

40 

u 
















24 

Crom 

Cr 

52 

u.ra... 

25 

Mangan 

Mn 

55 

n, IV, VII... 

26 

Sắt 

Fe 

56 

n.ra 

29 

Đổng 

Cu 

64 

1 ,11 

30 

Kẽm 

Zn 

65 

u 

35 

Brom 

Br 

80 

I... 

47 

Bạc 

Ag 

108 

I 

56 

Bari 

Ba 

137 

n 

80 

Thuỷ ngân 

Hg 

201 

I, II 

82 

Chì 

Pb 

207 

II, IV 


42 










































(Trong bảng các nguyên lố phi kim in chữ màu xanh, trong số đó có heli, 
neon, agon là nguyôn tố khí hiếm. Các nguyên tố kim loại in chữ màu đen). 
Chú tũch 

— Khi liên kết vói nguyôn tử H và kim loại, nguyôn tố phi kim chỉ thổ hiện một 
hoá trị và là hoá trị ghi ỏ đầu. 

- Những tôn nguyốn tố như cacbon, clo... có nguồn gốc từ tôn tiếng La-tinh 
(carboneum, chlorum...). Tỗn tiếng La-tinh của lưu huỳnh là sulfur... 


BẢNG 2 - HOÁ TRỊ CỦA MỘT sô' NHÓM NGUYÊN TỬ 


Tẽn nhóm 

Hoá trị 

Hiđroxit (,) (OH); Nitrat (N 0 3 ) 
Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3) 
Photphat (PO4) 

I 

n 

ra 


1 Tên này dùng trong các hợp chất với kít 


43 






Chương 



Phản ứng 
hoá học 


Sự biến đổi của chất như thế nào thì được 
gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng 
hoá học ? 

Phản úhg hoá học là gì, khi nào xảy ra, 
dựa vào đâu để nhận biết ? 

Trong một phản ứng hoá học tổng 
khối lượng các chất có được bảo toàn 
không? I 

Phương trình hoá học dùng biểu diễn 
phản ứng hoá học, cho biết những gì về 
phản ứng ? Để lập phương trình hoá học 
cần cân bằng số nguyên tử 
như thế nào? 






44 






sự BIỂN ĐỐI CHẤT 


Trong chưong trưỡc các em đă học về chất. Chương này sẽ học về 


phản ứng. Trước hết cần xem vở chất có thể xảy ra những biến đổi 
gì, thuộc loại hiện tượng nào ? 


I - HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ 

Quan sát 

- Nước đá đổ chảy thành nước lỏng, đun sôi nước chuyển thành hơi nước và 
ngược lại. 



- Hoà tan muối ăn dạng hạt vào nước, được dung dịch trong suốt. Không nhìn 
thấy hạt muối nhưng nếm thấy vị mặn. Cô cạn dung dịch, những hạt muối ãn 
xuất hiện trở lại (xem lại hình 1.5, trang 10). 

Nhận xét 

Trong các quá trình trẽn, nước cũng như muối ăn vẫn giữ nguyên là chất 
ban dầu. 

Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng vật lí. 


II - HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC 

Thí nghiệm ì 

Trộn đều một lượng bột lưu huỳnh và một lượng vừa đủ bột sắt, được hỗn hợp 
hai chất. Chia hồn hợp thành hai phần : 


45 







a) Đưa nam châm lại gần mộl phần, sắt bị 
nam châm hút (hình 2.2), ta biết được 
sắt vẫn giữ nguyên trong hỗn hợp, lưu 
huỳnh cũng vậy. 


b) Đổ phẩn hỗn hợp kia vào một ống 
nghiệm. Đun nóng mạnh đáy ống 
(hình 2.3) một lát rồi ngừng đun. Hỗn 
hợp tự nóng sáng lỏn và chuyển dần 
thành chất rắn màu xám. Chất rắn này 
không còn tính chất cùa lưu huỳnh và 
của sắt (không bị nam châm hút như 
sắt). Đó là hợp chất sắt(II) suníua. Vậy 
khi được đun nóng, lưu huỳnh tác dụng 
với sắt, biến đổi thành chất mới. 


Thí nghiệm 2 


Lấy đường vào hai ống nghiệm (1) và 
(2) (hình 2.4) 

Đun nóng đáy ống nghiệm (2). Đường 
trắng chuyển dẩn thành chất màu đen là 
than, đồng thời có những giọt nước 
ngưng trên thành ống nghiệm. Vậy khi 
bị dun nóng dường phân huỷ, biến dổi 
thành hai chất là than và nước. 


Nhận xét 

Trong các quá trình trên, lưu huỳnh, sắt 
và đường đã biến đổi thành chất khác. 
Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại 
hiện tượng hoá học. 



Hình 2.2 
Tách dược sát lừ hỗn hợp 



Hình 2.3 
Đun nóng hỏn hợp 



Hình 2.4 
Đun nóng dubng 


46 









1. Hiện tượng chất hiến dổi mà vần giữ nguyên là chất han dầu, 
dược gọi là hiện tượng vật lí. 

2. Hiện lượng chất hiến dổi có tạo ra chất khác, dược gọi là hiện 
tượng hoá học. 


BÀI TẬP 


1. Dấu hiệu nào là chính đề phân biệt hiện tượng hoá học vãi hiện tượng vật lí ? 

2. Trong sô' những quá trinh kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hoá học, đâu là 
hiện tượng vật II. Giải thích. 

a) Lưu huỳnh cháy trong không khl tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit). 

b) Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu. 

c) Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxl oxit) và 
khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. 

d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hoi. 

3. Khi dốt nến (làm bằng paratin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó, nến lỏng 
chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khl tạo ra khí cacbon đioxit và 
hơi nưóc. 

Hãy phân tích và chỉ ra ỏ giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật II, giai đoạn nào diễn 
ra hiện tượng hoá học. Cho biết : Trong không khl có khi oxi và nến cháy là 
do có chất này tham gla. 


47 




Bài 13 

<2 tiếp 


PHẢN ỨNG HOẢ HỌC 


Các em đã biết, chất có thể biến đổi thành chất khác. Quá trình đó 
gọi là gì, trong đó có gi thay đổi, khi nào thi xảy ra, dựa vào đẳu mà 
biết được? 


I -ĐỊNH NGHĨA 

Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học. Chất 
ban đầu, bị biến đổi trong phàn ứng gọi là chất phàn ứng (hay chất tham gia), 
chất mới sinh ra là sàn phẩm. Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình 
chữ như sau : 

Tên các chất phản ứng —> Tên các sản phẩm 
Thí dụ : Lưu huỳnh + sắt —> Sắt(II) sunfua 

Đọc là : Lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo ra chất sắt(II) suntua. 

Đường —> Nước + Than 

Đọc là : Đường phân huỳ thành nước và than. 

Trong quá trình phản úng, lượng chất phàn úng giảm dần, lượng sản phẩm 
tăng dần. 

II - DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

Trong bài học 6 dã cho biết: Phân tử là hạt dại diện cho chất, thể hiện dầy 
đủ tính chất hoá học của chất. Các em cần hiểu ý này như sau : Khi các chất 
có phàn úng thì chính là các phân tử phản ứng với nhau. Người ta nói: Phản 
ứng giữa các phân tử thể hiện phản ứng giữa các chất, thí dụ : hình 2.5. 


ử 

Ỏ — 

a> 

• » » 

b) 

— * 

*> 

<a»»í x>°i 


Hình 2.5 

Sơ dổ lượng irimg cho phản úng hoắ học giữa 
khí hidro và khí oxi tạo ra nưóc 


48 










Trong hình 2.5 : (a) trước phản ứng, (b) trong quá trình 
phản ứng và (c) sau phản ứng. 

Theo sơ đổ hình 2.5, hãy cho biết: 

- Trước phản ứng, những nguyôn tử nào liên kết với nhau. 

- Sau phản ứng, những nguyên tử nào liôn kết với nhau. 

- Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H cũng như số 
nguyôn tử o có giữ nguyên không. 

- Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không. 
Từ đó ta kết luận : “Trong phản ứng hoá học chì cố liền 
kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này hiến 
đổi thành phân tử khác". Kết quả là chất này biến đổi 
thành chất khác. Trong thí dụ, đó là những chất nào ? 

Nếu có đơn chất kim loại tham gia phàn ứng thì sau phản 
ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên 
tố khác. 


III - KHI NÀO PHẢN ỨNG HOÁ HỌC XẢY RA ? 

1. Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau. Bề mặt tiếp xúc 
càng lớn thì phản ứng xảy ra càng dỗ. Trong thí nghiệm 
lb) bài 12, dùng lưu huỳnh và sắt ở dạng bột là nhằm 
mục đích này. 

2. Cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó, tuỳ mỗi phản 
ứng cụ thể. Việc đun nóng có thể chỉ cần lúc đầu để khơi 
mào phản ứng, thí dụ phàn ứng giữa lưu huỳnh và sắt. 
Hoặc cần đun liên tục suốt thời gian phản úng, thí dụ, 
phản ứng phân huỷ đường. 

Tuy nhiôn, cổ những phản ứng xảy ra không cần đun 
nóng. Thí dụ, phản ứng giữa kẽm và axit clohiđric. Chỉ cần 
đổ dung dịch axit vào kẽm là quan sát thấy cổ bọt khí 
thoát ra (hình 2.6). Phương trình chữ của phản ứng : 

Kẽm + Axit clohiđric —» Khí hiđro + Kẽm clorua 

3. Có những phản ứng cần có mặt chất xúc tác, đố là chất 
kích thích cho phản úng xảy ra nhanh hơn và giữ nguyên 
không biến đổi sau khi phản ứng kết thúc. 

Thí dụ, phản ứng tạo thành axit axetic (giấm là dung dịch 
axit axetic loãng) từ rượu nhạt cẩn cố men làm chất 
xúc tác. 


Hìnli 2.6 
Kỉm phản úng 
với axit clohidric 


49 




■$*" 


IV - LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC XẢY RA ? 

Dựa vào dấu hiệu có chất mới xuất hiện, có tính chất khác với chất phản ứng. 
Thí dụ, trong phản ứng giữa lưu huỳnh và sắt, hợp chất sắt(II) sunlua tạo ra, 
không còn tính chất của lưu huỳnh và sắt nữa. 

Những tính chất khác mà ta dỗ nhận ra thường có thể là màu sắc (thí dụ, 
đường màu trắng bị phân huỷ thành than màu đen và nước), hay về trạng thái 
(thí dụ, tạo ra chất khí như trong phàn ứng trẽn, tạo chất rắn không tan...) 
Ngoài ra, sự toà nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu có phản ứng hoá 
học xảy ra, thí dụ cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). 

1. Phản ứng hoá học là quá trình hiến dổi chất này thành 
chất khác. 

2. Trong phản ímg hoá học chỉ có lién kết giữa các nguyên tử thay 
dổi làm cho phán tử này hiến dổi thành phân tử khác. 

3. Plidn íoig xảy ra dược khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau, cá 
trường hạp cần dun nóng, có trường hợp cẩn chất xúc tác... 

4. Nhận hiết phản ứng xay ra dưa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành. 


BÀI TẬP 

1. a) Phản ứng hoá học là gì ? 

b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), là sản phẩm ? 

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dẩn, lượng chất nào tăng dán ? 

2. a) Vì sao nói được : Khi chất phản ứng chinh là phân tử phản úng (nếu là đơn chất 
kim loại thì nguyên tử phản ứng). 

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì ? Kết quả là gi ? 

c) Theo hình 2.5 trong bàl học hăy trả lời câu hỏi: số lượng nguyên tử mỗi nguyên 
tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không ? 

3. Ghl lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khl cây nến cháy (xem lại bài tập 3, 
bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này. 

4. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từthich hợp chọn trong khung : 


50 


"Trước khi cháy chất paratin a thể.còn khi cháy ở 

thể.Các.paratín phản ứng với các.. 


5. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ 
trứng (hình bén). 

Biết rằng axit clohiđric dă tác dụng với canxi cacbonat 
(chất có trong vỏ trứng) tạo ra cánxi dorua, nuớc và khí 
cacbon đioxit thoát ra. 

Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi 
lại phương trình cliữ của phản ứng. 

6. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hoá học 
giữa than và khí 0X1. 

a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đua 
váo bếp lò, sau đó, dùng que liiá châm rồi quạt mạnh đến khi 
than bén cháy thì thôi. 

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản 
phẩm là khi cacbon đioxrt. 


Đọc thêm 

Trong công nghiệp, dựa vào phản ứng hoá học để điều chế các chất cần thiết 
cho đòi sống và sản xuất. Thí dụ, từ khí nitơ và khí hidro trong điổu kiện nhiệt 
độ thích hợp và áp suất cao, có sắt làm chất xúc tác, điều chế được amoniac 
theo phản ứng : 

Khí nitơ + Khí hiđro —> Amoniac 

Amoniac là nguyên liệu dùng để điều chế phân đạm và một số chất khác. 
Trong tự nhiên, có những phản ứng xảy ra có ích cho con người. Thí dụ, trong 
lá cây xanh có chất diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt tròi, làm chất 
xúc tác cho phản ứng : 

Khí cacbon đioxit + Nước —> Glucozơ + Khí oxi 
(Glucozơ có thể chỉ là chất trung gian, sản phẩm cuối cùng còn là tinh bột). 
Nhờ phản ứng này mà không khí được trong lành, do chất có hại là khí 
cacbon đioxit giảm di, chất cần thiết cho sự hổ hấp là khí oxi tăng lôn (các 
em hãy nhố lại bài học “Thực vật góp phần điểu hoà khí hậu” trong 
chương : Thực vật vổi đời sống con người ở môn Sinh học lớp 6). 

Tuy nhiên, cũng cố những phản úng xảy ra có hại mà ta phải dé phòng, thí dụ : 
khí nổ trong các hầm mỏ, cháy rừng, sự gi của kim loại... 

Hàng ngày, các em đều có thổ quan sát những phản ứng hoá học, chẳng hạn, 
khi đánh que diêm lấy lửa, đốt cháy nhiên liệu, dể thức ăn ôi thiu, thấy nưức 
vôi quét trôn tưcmg rắn lại và xem bắn pháo hoa... 


rán ; lỏng ; 
hơi; phân tử ; 
nguyên tử 


♦ 



51 









BÀI THỰC HÀNH 3 

DẤỤ HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ 
PHẢN ròíG HOÁ HỘC 


Phàn biệt được hiện tuọng vật II và hiện tượng hoả học. 


Nhận biết dấu hiệu cô phản ứng hoá học xảy ra. 

I-TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 1 

Hoò tan và đun nóng kali pemanganat (thuốc tím) : 

Lấy một lượng (khoảng 0,5 g) thuốc tún đem chia làm ba phần. 

- Bỏ một phần vào nước đựng trong ống nghiệm (1), lắc cho tan (cầm ống 
nghiệm đập nhẹ vào lòng bàn tay). 

- Bỏ hai phần vào ống nghiệm (2) rồi đun nóng (làm như cách đun nóng ở thí 
nghiệm 2, bài thực hành 1). Đua quc đốm cháy dở còn tàn đỏ vào đổ thử, nếu 
thấy que đóm bùng cháy*** thì tiếp tục đun. Khi nào que đóm không bùng 
cháy thì ngừng đun, để nguội ống nghiệm. Sau đó đổ nước vào, lắc cho tan 
(chất rắn trong ống nghiệm có tan hết không ?). 

Quan sát màu cùa dung dịch trong hai ống nghiệm. 

2 . Thí nghiệm 2 

Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit: 
a) Dùng Ống thuỷ tinh thổi hơi thở lần lượt vào ống nghiệm (1) dựng nước và 
Ống nghiệm (2) đựng nước vôi trong (dung dịch canxi hiđroxit). Quan sát 
thấy gì trong mồi ống nghiệm ? 

h) Đổ dung dịch natri cacbonat lần lượt vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống 
nghiệm (2) đựng nước vôi trong. Quan sát thấy gì trong mỗi ống nghiệm ? 


II-TƯỜNG TRÌNH 

1. Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ờ ống nào xảy ra hiện 
tượng vật lí, Ống nào xảy ra hiện tượng hoá học ? Giải thích. 

2 . Ghi lại hiộn tượng xuất hiện trong mỗi ống nghiệm. Dấu hiệu nào chứng tỏ 
có phản ứng xảy ra. Viết phương trình chữ cùa phản ứng. 

Cho biết : a) Trong hơi thở ra có khí cacbon đioxit, hai chất mới tạo ra là 
canxi cacbonat và nước ; b) Hai chất mới tạo ra thì một cũng là canxi 
cacbonat và một là natri hiđroxit. 


52 


< * > Dấu hiệu cho biết có khí oxi (sẽ nói tới ở chuông 4). 







Bài 15 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
KHỔĩ LƯỢNG 

Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng cũa các chất có được bảo 
toàn không ? Bài học sẽ trả lời câu hỏi này. 


1. Thí nghiệm 

Trôn đĩa cân A (hình 2.7) đặt hai cốc (1) và (2) chứa dung dịch bari clorua 
BaCh và dung dịch natri sunfat Na2SƠ4. Đặt quả cân tôn đĩa B cho đến khi 
cân thăng bằng. Đổ cốc (1) vào cốc (2), rồi lắc cho hai dung dịch trộn lẫn vào 
nhau. Quan sát thấy cố chất rắn màu trắng xuất hiện. Đó là bari sunfat BaS0 4 , 
chất này không tan. Đã xảy ra một phản ứng hoá học, đó là phản úng : 

Bari clorua + Natri sunfat —* Bari sunfat + Natri clorua 



a) Truóc phản ứng b) Sau phàn ứng 

Hình 2.7. Phản úng hoá học trong cốc trén dĩa cân 


2. Định luật 

Trước và sau khi làm thí nghiệm, kim của cân giữ nguyôn vị trí. Có thể suy 
ra điổu gì ? Khi một phản ứng hoá học xảy ra, tổng khối lượng các chất không 
thay đổi. Đó là ý cơ bản của định luật. Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp 
(người Nga, 1711 - 1765) và La-voa-diô (người Pháp, 1743 - 1794) đã tiến 
hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ dó phát 
hiện ra định luật bảo toàn khối lượng. Định luật được phát biểu như sau : 
'Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bâng 
tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng". 

Giải thích 

Bài 13 đã cho biết, trong phản ứng hoá học diỗn ra sự thay đổi liên kết giữa 
các nguyên tử. Sự thay đổi này chi liên quan đến electron. Còn số nguyên tử 
mỗi nguyện tố giữ nguyôn và khối lượng của các nguyôn tử không đổi, vì vậy 
tổng khối lượng các chất được bảo toàn. 


53 








-4S- ^ T,« 

3. Áp dụng 

Đổ áp dụng, ta viết nội dung định luật thành công thức. Giả sử có phản ứng 
giữa A và B tạo ra c và D, công thức vé khối lượng viết như sau : 

m A + niB = mc + mo 

Trong đó : m A , niB, mc, m[) là khối lượng của mỗi chất. Thí dụ, công thức vẻ 
khối lượng của phản ứng trong thí nghiệm trên là : 

ưiBad, + ntNa,so 4 = ItlBaSO., + ưiNaCI 
Theo công thức này, nếu biết khối lượng của ba chất ta tính được khối lượng 
của chất còn lại. Thực vậy, gọi a, b, c là khối lượng dã biết của ba chất, X là 
khối lượng chưa biết cùa chất còn lại. Ta chi cần giải phương trình bậc nhất 
với một ẩn, chẳng hạn như sau : a + b = c + X, hay a + X = b + c... 


/. Định luật : "Trong mội phản ứng hoá học, tổng khối lượng của 
các sản phẩm hằng tổng khôi lượng cùa các chất tham gia 
phấn ứng". 

2. Áp dụng : Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng 
và sản phẩm, nếu biết klióĩ lượng của (n — 1) chất thì tính dược 
khối lượng của chất cồn lại. 


BÀI TẬP 

1. a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lưọng. 

b) Giải thích vì sao trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất được 
bảo toàn. 

2. Trong phản ứng hoá học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri suníat 
Na2S04 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm barí suníat BaSC>4 và natrì clorua 
NaCI theo thứ tự là 23,3 g và 11,7 g. 

Hãy tinh khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng. 

3. Đốt cháy hết 9 g klm loại magle Mg trong không khí thu được 15 g hợp chất 
magie oxit MgO. Biết rằng, magie cháy là xảy ra phản ứng với khl oxi O2 trong 
không khl. 

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng. 


54 


Bài 16 

<2 Ịịét) 


PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố 
trong cac chất truóc và sau phản ừng được giữ nguyên, tức là bằng 
nhau. Dựa vào đây và vói công thức hoá học ta sẽ lập phương trình 
hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học. 


I - LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 

1. Phương trình hoá học 

Phương trinh chữ của phản úng hoá học giũa 
khí hiđrơ và khí oxi tạo ra nước như sau : 
Khí hiđro + Khí 0X1 —» Nước 
Thay tên các chất bằng công thức hoá 
học được sơ đồ của phàn ứng : 

H2 + O2 —» H2O 

Số nguyốn tử o bôn trái nhiểu hơn. Bên 
phải cần có hai o. Đặt hệ số 2 trước 
H 2 ơ được: 

H2 + O2 —■* 2H2O 
SỐ nguyên từ H bôn phải lại nhiều hơn. 
Bòn trái cần CÓ4H. Đặt hệ số 2 trước H2 được: 

2 H 2 + O 2 —» 2 H 2 O 
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố đẻu đã 
bằng nhau. Phương trình hoá học cùa 
phản ứng viết như sau : 

2H 2 + Ơ2 —* 2H2O (1) 




2. Các bước lập phương trình hoá học 

Như vậy, việc lập phương trình hoá học 
được tiến hành theo ba bước. Các em sẽ 
thấy rõ hơn qua thí dụ sau : Biết nhôm tác 
dụng với khí oxi tạo ra nhôm oxit AI2O3. 
Hãy lập phương trình hoá học cùa 
phản ứng. 



55 











Bước 1. Viết sơ đồ của phản ứng : 

AI + 02 —» AI2O3 

Bước 2. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố : 

SỐ nguyôn tử AI và o đéu không bằng nhau, nhưng nguyên tố oxi có số 
nguyên tử nhiéu hơn. Ta bắt đầu từ nguyên tố này. Trước hết làm chẩn số 
nguyên tử o ở bên phải, tức đặt hệ số 2 trước AI2O3, được : 

AI + 0 2 —» 2AI2O3 

Bòn trái cần có 4A1 và 60 tức 3O2, các hệ số 4 và 3 là thích hợp. 

Bước 3. Viết phương trình hoá học : 

4A1 + 302 —> 2AI2O3 (2) 

Lưu ỷ 

- Không viết 60 trong phương trình hoá học, vì khí oxi ở dạng phân tử O2. 
Tức là không được thay đổi chỉ số trong những công thúc hoá học đã viết đúng. 
Viết hệ số cao bằng kí hiệu, thí dụ không viết 4AI. 

- Nếu trong công thức hoá học có nhóm nguyên tử, thí dụ nhóm (OH), nhổm 
(SO4)... thì coi cà nhóm như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng 
số nhóm nguyên tử phải bằng nhau** 1 . Thí dụ, lập phương trình hoá học của 
phản ứng thực hiện trong bài 14, bài thực hành 3 (thí nghiệm 2.b). Phương 
trình chữ của phản ứng như sau : 

Natri cacbonat + Canxi hiđroxit -¥ Canxi cacbonat + Natri hiđroxit 
Viết sơ đồ của phàn ứng : 

Na 2 C0 3 + Ca(OH) 2 —> CaC0 3 + NaOH 
SỐ nguyôn tử Na cũng như số nhóm (OH) ở bên trái đều là 2 và ờ 
bồn phải đều là 1. Còn sô' nguyên tử Ca và số nhóm (CO3) ở hai bôn đểu đã 
bằng nhau. Chì cần đặt một hệ số (hãy tự chọn) trước công thức một chất là 
viết được phương trình hoá học : 

Na 2 CX)3 + Ca(OH)2 —> Ca(X>3 + ?NaOH (3) 


* * Trừ những phản ứng trong dó có nhóm nguyên tử khổng giữ nguyên sau phàn úng. 
Khi dó phải lính số nguyCn tử mỗi nguyỏn lố. 


56 



II - Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 

Phương trình hoá học cho biết : Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các 
chất trong phản ứng. Tỉ lệ này bằng đúng tì lệ hệ số mỗi chất trong phương 
trình. Thí dụ, theo phương trình hoá học (2) có tì lệ chung : 

SỐ nguyôn tử AI: Số phân tử O2 : Số phân tử AI2O3 = 4:3:2 

Hiểu là : cứ 4 nguyên tử AI tác dụng vổi 3 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử AI2O3. 

Thường chỉ quan tâm đến tỉ lệ từng cặp chất, thí dụ : 

Cứ 4 nguyôn tử AI tác dụng với 3 phân tử O2. 

Cứ 4 nguyôn tử AI phản ứng tạo ra 2 phân tử AI2O3. 

Hay cứ 2 nguyên tử AI phàn ứng tạo ra 1 phân tử AI2O3. 

Thử nghĩ xem còn có tỉ lệ của cặp chất nào nữa ? 

/. Phương trình hoá học biếu diẻn ngắn gọn phản ứng hoá học. 

2. Ba bước lập phương trình lioá học : 

— Viết sơ dồ của phản ứng, gồm công thức hoá học của các chất phản 
ứng và sấn phẩm. 

— Cân hằng số nguyên tử mỏi nguyên tố : tìm hệ số thích hợp dặt 
trước các công thức. 

— Viết phương trình hoá học. 

3. Phương trình lioá học cho biết ti lệ về số nguyên tử, số phàn tử 
giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 


BÀI TẬP 

1. a) Phuơng trinh hoá học biểu diễn gì, gồm công thức hoá học của những chất nào ? 

b) Sơ đổ của phản ứng khác với phương trinh hoá học của phản ứng ở điểm nào ? 

c) Nêu ý nghĩa cửa phương trình hoá học. 

2. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : 

a) Na + 0 2 —» Na 2 0 

b) p 2 0 5 + H20 —* H3PO4 

Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, sô' phân tử của các chất 
trong mỗi phản ứng. 


57 


3. Yêu cấu làm như bàí tập 2, theo sơ đổ của các phản ứng sau : 

a) HgO Hg + 0 2 

b) Fe(OH) 3 —» Fe20 3 + H 2 0 

4. Cho sơ đổ của phản ứng sau : 

Na 2 C0 3 + CaCI 2 —> CaC0 3 + NaCI 


a) Lập phương trinh hoá học của phản ứng. 

b) Cho biết t! lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn). 

5. Biết rằng klm loại magle Mg tác dụng với axit sunturic H2SO4 tạo ra khí hiđro H 2 và 
chất magie suntat MgS0 4 . 

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong 
phản ứng. 

6. Biết rằng photpho đỏ p tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P 2 O s . 
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết tỉ lệ giũa số nguyên tử p lẩn lượt với số phân tử của hai chất khác trong 
phản ứng. 

7. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong 
các phương trình hoá học sau (chép vào vỏ bài tập): 


a) ?Cu ♦ ? 

b) Zn + ?HCI 

c) CaO + ?HN0 3 


2CuO 

ZnCI 2 t 
Ca(NQ 3 ) 2 * 


58 



BÀI LUYỆN TẬP 3 


Cũng cố các kiến thức về hiện tuạng hoá học, phản ứng hoá học, 
đỊnh luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học. Nắm chắc 
việc áp dụng định luật và cách lập phương trình hoá học. 


I - KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Ta nói là hiện tượng hoá học khi có sự biến dổi từ chất này thành chất khác. 
Quá trình biến đổi của chất như thế được gọi là phản ứng Itoâ học. 

Trong phàn ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử 
làm cho phân tử biến đổi, kết quả là chất biến đổi. Còn số nguyên tử mỗi 
nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng. 

Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng tính dược khối lượng một chất khi biết 
khối lượng của các chất khác trong phản ứng. 

2. - Phương trình hoá học gồm công thức hoá học của các chất trong phản ứng 

với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đêu 
bằng nhau. 

- Đổ lập phương trình hoá học ta phải cân bâng số nguyên tử của mỗi nguyên tô' 
(vả sô'nhóm nguyên tử, nếu có). 

Thí dụ, lập phương trình hoá học của phản ứng có sơ đồ sau : 

A1 + HC1 —4 AICI3 + H2 
Trước hết ta làm chẵn số nguyên tử H ở bôn trái: 

A1 + 2HC1 —4 AICI3 + H2 

Bắt đầu cân bằng số nguyốn tử Cl. Bội số chung nhỏ nhất của 2 và 3 là 6, 
do đó : 

A1 + 6HC1 —» 2AICI3 + H2 


59 






Tiếp đến cân bằng số nguyên tử AI và H. Hãy tìm hệ số thích hợp cho phương 
trình hoá học : 


?A1 + 6HC1 —> 2AICI3 + ?H 2 


- Từ phương trình hoá học ta rút ra được ti lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các 
chất trong phản ứng, ti lệ này bằng đúng tì lệ hệ số trước công thức 
hoá học mỗi chất. 

lí - BÀI TẬP 

1. Hình dưới đây là sơ đổ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N 2 và khí H 2 tạo ra 
amoniac NH3: 



Hãy cho biết: 

a) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 

b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổl như thể nào ? Phân tử nào biến đồi, phản 
tử nào được tạo ra ? 

c) SỐ nguyên tử mỗl nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có 
giữ nguyên khống ? 

Chú thích 

Về diều kiện cho phản ứng xảy ra hây xem trong bài đọc thêm sau bàl 13, trang 51. 
Để nhận biết có chất mới là amoniac ta thử một tính chất của amoniac mà các em 
đã có dịp biết trong thl nghiệm 1, bài 7. Bài thực thành 2, trang 28. 

2. Khẳng định sau gồm hai ý : 'Trong phản ứng hoá học, chỉ phân tử biến đổi còn các 
nguyên tử glữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn". 


Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau : 

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai; 

B, Ý 1 sai, ý 2 đúng ; 

c. Cả hai ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2 ; 

D. Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2 ; 

E. Cả hai ý đều sai. 

(Ghi trong và bài tập). 

3. Canxi cacbonat (CaCC>3) là thành phẩn chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra 
phản ứng hoá học sau : 

Canxi cacbonat —> Canxi oxit + Cacbon đioxit 
Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi tạo ra 140 kg canxi oxit CaO (vôi sống) và 110 kg 
khi cacbon đioxit CO2. 

a) Viết công thức vể khối lượng của các chất trong phản ứng. 

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi. 

4. Biết rằng khí etilen ( ’ ) C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2, sinh ra khí 
cacbon đioxit CO2 và nước. 

a) Lập phương trinh hoá học của phản ứng. 

b) Cho biết tì lệ giũa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phân tử 
cacbon đioxit. 

5. Cho sơ đồ của phản ứng như sau : 

AI + C11SO4 —> Al x (S0 4 )y + Cu 

a) Xác định các chì số X và y. 

b) Lập phương trinh hoá học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại 
và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất. 


*** Etilen là một hạp chái hữu cơ. về hoá trị của cacbon trong hợp chất này sẽ dé cập ở 
chuông 4 sách giáo khoa lớp 9. 


61 



Chương 



Mol 

và tính toán 
hoá học 



► Mol, khối lượng mol, thể 
tích mol là gì ? Chuyển 
đổi giữa khối lượng, 
thể tích và lượng chất 
như thê nào ? 

► Tỉ khối của khí A đối 
với khí B là gỉ ? 

► Công thức hoá học và 
phương trình hoá học 
được sử dụng trong tính 
toán hoá học như 
thế nào ? 




62 





Các em đã biết kích thưóc và khối tượng cùa nguyên tử, phân tử là 
vó cùng nhỏ bé, không thể cán, đo, đếm chúng được. Nhưng trong 
Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phàn tử và khối 
lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng 
hoá học. 

Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một 
khái niệm dành cho các hạt vi mô rl , đó là MOL (đọc là “mon"). 


I - MOL LÀ GỈ ? 

Mol lò tượng chất có chứa 6.ló 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. 
Con số 6.10 23 được gọi là số Avogađro và được kí hiệu là N. 

Thí dụ 

— Một mol nguyên tử sắt là một lượng sắt có chứa N nguyên tử Fe. 

- Một mol phân tử nước là một lượng nưởc cổ chứa N phân tử H 2 (). 


II - KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ? 

Khối lượng moi (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam ci 
N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 

Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng sô' trị V 
nguyôn tử khối hay phân tử khối của chất đó. 

Thí dụ 


- Khối lượng mol nguyên từ hiđro : 

- Khối lượng mol nguyên tử oxi : 

- Khối lượng mol phân tử hiđro : 

- Khối lượng mol phân tử oxi: 

- Khối lượng mol phân tử nước : 


M H = 1 g/mol. 
M Q =16 g/mol. 
M Hi = 2 g/mol. 
M 0 = 32 g/mol. 
Mị^Q =18 g/mol. 


III - THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ? 

Thể tích mo! của chất khí là thề tích chiếm bởi N phân hỉ của chất klú đó. 
Người ta đã xác định được rằng : 


< * 1 Hạt vô cùng nhỏ 


63 




Một moi của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, 
đều chiếm những thề tích bằng nhau. Nếu ở nhiệt độ 0 °c và áp suất 1 atm 
(được gọi là điểu kiện tiêu chuẩn, viết tắt là đktc), thì thề tích đó là 22,4 lít. 
Như vậy, những chất khí khác nhau thường có khối lượng mol không như 
nhau, nhưng thể tích moi của chúng (do ỏ cùng nhiệt độ và áp suất) là bằng 
nhau (hlnh 3.1). 



Hình 3.1 

M H = 2 g/mol M n = 28 g/mol M ro = 44 g/mol 

V = V = V 

V H, v Nj v CO, 

Nếu ở đktc, ta có : 

V H : = V N, = v cạ = 22,4 lí'- 

Ở điéu kiện bình thường (20 °c và 1 atm), 1 mol chất khí có thổ tích là 24 lít. 


/. Mol là lượng chài có chứa N (6.10 23 ) nguyên ứ lioậc phàn tứ cliấi dó. 

2. Kliói lượng mol của một chất là khấi lượng của N nguyên tử hoặc 
phàn lử chất dó, tính bằng gam, có sỗ' trị bằng nguyên tử khối hoặc 
phàn tử khối. 

3. Thể tích mol cùa chất khí là thế’ tích chiếm bởi N phán tử chài dó. 
Ở dktc, thể tích mol cửa các chất khí déu bằng 22,4 lít. 


Em cỏ biết ? 


Em có thể lùnlĩ dung được số Avogađro (N = 6.10 23 ) to lớn 
nhường nào ? Em hãy giải bài toán sau : 

Nếu chúng ta có N hạt gạo thì sẽ nuôi sống được loài Người trên 
Trái Đất này trong thời gian bao lâu ? Biết rằng mỗi người ăn 
3 bữa một ngày và mối bữa ăn 5000 hạt gạo. 


64 







-£|S- ^ 


- Mỗi người một ngày ân hết: 5000 X 3 = 15 000 (hạt gạo). 

- Sỏ'dân trên thế giới hiện nay vào khoảng 6 tỉ người (6.10 9 ), một 
ngày ăn hết : 

6.10 9 X 1,5.lơ 1 = 9.10 13 (hạt gạo) 

- Trong một năm, loài Người ăn hết : 

9.10 13 X 365 * 3 000.10‘ 3 = 3.10 16 (hạt gạo) 

- Số năm để loài Người trên Trái Đất này ăn hết N hạt gạo (1 mol 
hạt gạo): 

6.10 23 „ - .. 

3 l()l6 = 2.ló 7 = 20 000 000 (năm). 

Như vậy, còn nhiều triệu năm nữa loài Người mới ăn hết "1 mol 
hạt gạo"! 


BÀI TẬP 

1. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi luọng chất sau : 

a) 1,5 mol nguyên tử AI ; 

b) 0,5 mol phân tử H 2 ; 

c) 0,25 mol phân tử NaCI; 
đ) 0,05 mol phân tử H 2 0. 

2. Em hãy tìm khối lượng của : 

a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl 2 ; 

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO ; 

c) 1 mol nguyên tử c, 1 mol phân tử co, 1 mol phân tử C0 2 ; 

d) 1 mol phân tử NaCI, 1 mol phân tử C 12 H 22 0 11 (đuỡng). 

3. Em hãy tìm thể tlch (ở đktc) của : 

a) 1 mol phân tử C0 2 ; 2 mol phân tử H 2 ; 1,5 mol phân tử 0 2 ; 

b) 0,25 mol phân tử 0 2 và 1,25 mol phân tử N 2 . 

4. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau : 

H z O; HCI ; Fe 2 0 3 ; C 12 H 22 O lr 


65 



CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 

Trong tinh toán hoá học, chúng ta thường phải chuyển đổi giữa khối 
lượng, thề tích của chất khí thành số mol chất và ngược lại. Chúng 
ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi này. 


I - CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT 
NHƯ THẾ NÀO? 

Thi dụ 

Em có biết 0,25 mol C0 2 cổ khối lượng là bao nhiêu gam ? Biết khối lượng 
mol của C0 2 là 44 g/rnoĩ. 

- Khối lượng của 0,25 moi C0 2 là : 

m co, = 44 X 0,25 = 11 (g) 

Nhận xét: Nếu đặt n là số mõl chất, M là khối lượng mol chất và m là khối 
lượng chất, ta có công thức chuyển đổi sau : 

rút ra: 


Từ những công thức chuyển đổi trên, 

— 32 g Cu có số moi là bao nhiêu. 

— Khối lượng mol cùa hợp chất A, biết rằng 0,125 mol chất này có khối lượng 
là 12,25 g. 


m = n X M (g) 


n = -^-(mol). M = — (g/mol) 

M __n_ 

em hãy cho biết: 


II - CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THE TÍCH CHẤT KHÍ 
NHƯ THÊ'NÀO ? 


Thi dụ 

Em có biết 0,25 mol C0 2 ỏ điểu kiện tiẽu chuẩn có thể tích là bao nhiồu lít ? 
- Thổ tích của 0,25 mol C0 2 ở điổu kiện ttôu chuẩn là : 


V™ = 22,4 X 0,25 = 5,6 Ợ) 

Nhận xét: Nếu đặt n là số mol chất khí, V là thể tích chất khí (đktc), ta có 
công thức chuyển đổi: 


Từ những công thức chuyổn đổi trên, em hãy cho biết : 

- 0,2 mol 0 2 ở điẻu kiện tiêu chuẩn cổ thể tích là bao nhiôu. 

- 1,12 lít khí A ở điẻu kiện tiốu chuẩn có số mol là bao nhiêu. 


66 







1. Còng thức chuyến dổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m) : 


n = £(mol) 

M 

(M là khối lưựìig moi của chất). 

2. Công thức chuyến dổi giữa hựmg chất (n) và thế’tích của chất khí (V) 
ở diều kiện tiêu chuẩn : 

V 

n = ^ ^ (moi) 


BÀI TẬP 

1. Kết luận nào sau đây đúng ? 

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì: 

a) Chúng có cùng sô' mol chất. 

b) Chúng có cùng khối lượng. 

c) Chúng có cùng số phân tử. 

d) Không thể kểt luận được điều gì cả. 

2. Kết luận nào sau đây đúng ? 

Thể tích moi của chất khí phụ thuộc vào : 

a) Nhiệt độ của chất khi; 

b) Khối luọng mol của chất khi; 

c) Bản chất của chất khí; 

d) Ảp suất của chất khi. 

3. Hãy tinh : 

a) SỐ mol của : 28 g Fe ; 64 g Cu ; 5,4 g AI. 

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 molC0 2 ; 1,25molH 2 ; 3 mol N 2 . 

c) Số mol và thể tích của hỗn họp khi (đktc) gổm có : 0,44 g C0 2 ; 0,04 g H 2 
và 0,56 g N 2 . 

4. Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau : 

a) 0.5 mol nguyên tử N ; 0,1 mol nguyên tử Cl: 3 mol nguyên tử o. 

b) 0,5 mol phân tử N 2 ; 0,1 mol phân tử Cl 2 ; 3 mol phân tử 0 2 . 

c) 0,10 moi Fe ; 2,15 moi Cu; 0,80 mol H 2 S0 4 ; 0,50 moi CuSO<. 

5. Có 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon dioxit, cả 2 khí đều ở 20 °c và 1 atm. Biết 
rằng thể tích mol khí ở những điểu kiện này là 24 /. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên 
với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn họp khi thu được có thể tlch là 
bao nhiêu ? 

6. Hãy vẽ những hình khối chữ nhật đề so sánh thề tích các khi sau (đktc) : 

1 g H 2 ; 8 g Õ 2 ; 3,5 g N 2 ; 33 g C0 2 . 


67 



TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 


Khi nghiên cứu vê tinh chất của một chất khí nào đó, một cảu hỏi 
được đặt ra là chất khl này nặng hay nhẹ hon chất khl đã biết là bao 
nhiêu, hoặc nặng hay nhẹ hon không khí bao nhiêu lần ? 

Chúng ta hãy tim hiểu bài học. 


1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? 
Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối 
lượng moi của khí A (M A ) với khối lượng mol của khí B (M B ): 



d AIB lờ tì khối cửa khí A dối với khí B. 

Tltĩ dụ 

Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bằng 
bao nhiồu lần ? 


d Q /u =77 ii2 - = : ^ = 16 
u í' H 2 N/I 0 



Khí A nạng hay nhẹ hon khí B ? 


Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần. 


2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiỗu lần, ta so sánh 
khối lượng mol của khí A (M A ) với khối lượng “mol không khí” là 29 g/mol. 


^A/klc ^ tl IMÌ của khí A đối với không khí. 

Khối lượng “moi không khí” là khối lượng 
cùa 0,8 mol khí nitơ (N 2 ) + khối lượng của 
0,2 mol khí oxi (Oj): 

M kk = (28x 0,8) + (32 X 0,2) * 29 (g/mol). Khí A nạng hay nhọ hơn không khí ? 
Thi dụ 

Khí C0 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? 




. _ Mco, _ 44 , 

^/kk—S m * 52 

Khí C0 2 nặng hơn không khí 1,52 lần. 


68 







-£|5- ^ 


Công thức tinh tỉ khối của : 

M a 

— Khí A dối với khí B : d A /|Ị = 

M b 

- Khí A dối với không khí: á Mứí = ^ 


Em có biết ? 


Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phán huỷ một số hợp chất 
vô cơ và hợp chất hữu cơ, sinh ra khí cachon đioxit co2- Khí 
cacbon đioxit không có màu, không có mùi, không duy trì sự cháy 
và sự sống của con Người và động vật. Mật khác, khí cacbon 
đioxit lại nặng hơn không khí 1,52 lán. Vì vậy, khí cacbon đioxit 
thường tích tụ trong đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và 
dộng vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang 
theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống. 


BÀI TẬP 

1. Có nhũng khi sau : N 2 , 0 2 , Cl 2 , co, S0 2 . 

Hãy cho biết: 

a) Những khi nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần. 

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lấn. 

2. Hãy tìm khối lượng mol của những khi: 

a) Có tỉ khối đối với khl oxi là : 1,375; 0,0625. 

b) Có tì khối đối với không khi là : 2,207 ; 1172. 

3. Có thể thu những khi nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thi nghiệm): 
khí hiđro H 2 , khí do Cl 2 , khí cacbon đíoxit C0 2 , khi metan CH 4 bằng cách : 

a) Đặt đứng bình ? 

b) Đặt ngược bình ? 

Giải thích việc làm này. 


69 




TÍNH THEO CÔNG THỨC 
HOẢ HỌC _ 

Nếu biết công thức hoá học của một chốt, em có thể xác định được 
thành phần phần trăm các nguyên tố cùa nó. Ngược lại, nếu biết 
thành phần phần trăm các nguyên tó trong hợp chất, em có thể xác 
định được công thức hoá học của nó. 


1. Biết công thức hoá học của hợp chất, hãy xác định thành phần 
phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất 
Thí dụ 

Một loại phân bón hoá học có công thức là KNO,, em hãy xác định thành 
phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố. 

Các bước tiến hành : 

- Tìm khối lượng mol của hợp chất: 

m kno 3 = 39 + 14 + (16 X 3) = 101 (g/mol). 

- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất : 

Trong 1 mol KN0 3 có : 1 mol nguyên tử K ; 1 mol nguyên tử N ; 3 mol 
nguyên tử o. 

- Thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất: 


%m K 

%m N 


39x100% 

101 

14x100% 

101 


38,6% 

13,8% 


%m 0 =100%- (38,6+13,8)% = 47,6%. 


2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức 
hoá học của hợp chất 
Thí dụ 

Một hợp chất cổ thành phần các nguyôn tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% 
s và 40% o. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp 
chất có khối lượng mol là 160 g/mol. 

Các bước tiến hành : 

- Tìm khối lượng của mỗi nguyôn tố có trong 1 mol hợp chất: 


m Q = 160 - (64 + 32) = 64 (g) 


70 





- Tìm số mol nguyên tử cùa mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: 

ncu = 77 =l(mol) ;n s =!!=l(mol) ; n o = 77=4(mol) 

64 32 16 

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có : 1 nguyôn tử Cu, 1 nguyên tử s và 
4 nguyên tử o. 

- Công thức hoá học của hợp chất là : CuSO Ặ . 

Các bước tiến hànli : 

1. Biết công thức hoá học, tìm thành phần các nguyên tố: 

Tìm khối lượng mol của hợp chất, tìm số mol nguyên tử của mỗi 
nguyên tó' trong 1 mol hợp chất —> tìm thành phẩn theo khối lượng 
ctĩa mỗi nguyên tố. 

2. Biết thành phần các nguyên tố, tìm cóng thức hoá học : 

Tìm số mol nguyên tử của mồi nguyên tô' trong 1 mol hợp chất —> lập 
công thức hoá học của hợp chất. 


BÀI TẬP 

1. Tìm thành phần phân trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hoá học oó trong những 
hợp chất sau : 

a) CO và CO z ; b) Fe 3 0 4 và Fe 2 0 3 ; c) S0 2 và S0 3 . 

2. Hãy tìm công thức hoá học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau : 

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố 
theo khối lượng : 60,68% cĩ và còn lại là Na. 

b) Họp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phẩn các nguyên tố 
theo khối lưọng : 43,4% Na ; 11,3% c và 45,3% 0. 

3. Câng thức hoá học của đường là C 12 H 22 0 11 . 

a) Có bao nhiêu mol nguyên tử c, H, o trong 1,5 mol đường ? 

b) Tinh khối lượng mol phân tử của đường. 

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố c, H, o ? 

4. Một loại đồng ọxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành 
phẩn theo khối lượng là : 80% Cu và 20% o. Hãy tìm oông thức hoá học của loại 
đồng oxit nói trên. 

5. Hãy tìm công thức hoá học của khi A. Biết rằng : 

- Khi A nặng hơn khí hiđro là 17 lần. 

- Thành phần theo khối lượng của khí A là : 5,88% H và 94,12% s. 


71 


/ TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH 

tev HOẢ HỌC _ 

Khi điều chế một tượng chất nào đó trong phóng thl nghiệm hoặc 
trong cõng nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần 
dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta 
có thể tĩnh được lượng chất điều chế được (sản phẩm). 


1. Bằng cách nào tìm được khối lượng 
chất tham gia và sản phẩm ? 

Thí dụ 1 

Nung đá vôi, thu được vôi sống và khí cacbonic : 

CaCỌj —CaO+CO, 

Hãy tính khối lượng vôi sống CaO thu được khi nung 50 g CaCO v 
Các bước tiên hành : 

- Tun số moi CaC0 3 tham gia phản ứng : 


n CaCOj - 


m CaCO } 

M CaCOj 


- Tim số mol CaO thu được sau khi nung : 

Theo phương trình hoá học ta có : 

1 mol CaOOj tham gia phản ứng, sẽ thu được 1 mol CaO. 
Vậy : 0,5 mol CaC0 3 .0,5 mol CaO. 

- Tim khối lượng vôi sống CaO thu được : 

m CaO = nxM ữo = 0,5 x 56 = 28 (g). 

Thí dụ 2 

Tim khối lượng CaCƠ 3 cần dùng để điổu chế được 42 g CaO. 

Các bước tiến hành : 

- Viết phương trình hoá học điéu chế CaO từ Ca0O 3 : 

CaC0 3 —CaO+C0 2 


72 





- Tìm số moi CaO sinh 


-ys_ 


ra sau phản ứng : 

"Cao = = 77 = 0.75 (mol) 

M Ca o 56 

- Tìm số mol CaCOj tham gia phàn ứng. 

Theo phương trình hoá học : 

Muốn điều chế được 1 mol CaO cần phải nung 1 mol CaOOj. 

Vậy muốn điều chế được 0,75 mol CaO cần phải nung 0,75 mol CaCO v 

- Tìm khối lượng CaCOj cần dùng : 

m CaCO, = nxM CilC o j = 0,75x 100 = 75(g). 

2. Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí 
tham gia và sản phẩm ? 

Thí dụ 1 

Cacbon cháy trong oxi hoặc trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit : 

c + o 2 -£-> co 2 

Hãy tìm thể tích khí cacbon đioxit C0 2 (đktc) sinh ra, nếu có 4 g khí oxi tham 
gia phản ứng. 

Các bước tiến hành : 

- Tìm số mol khí oxi tham gia phản ứng : 

no 3 =-^ = 0,125(mol) 

- Tìm số mol C0 2 sinh ra sau phản ứng : 

Theo phương trình hoá học : 

1 mol 0 2 tham gia phàn ứng, sinh ra 1 mol C0 2 . 

Vậy: 0,125 mol0 2 .0,125 mol cơ 2 . 

- Tìm thể tích khí (X) 2 (đktc) sinh ra sau phản ứng : 

= 22,4 X n = 22,4 X 0,125 = 2,8 0). 


73 



Thí dụ 2 

Hãy tìm thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 24 g cacbon. 

Các bước tiến hành : 

- Viết phương trình hoá học cùa cacbon cháy trong oxi: 

c + o 2 co 2 

- Tìm số mol c tham gia phàn ứng : 

_24 

n c = ỹỷ = 2(mol) 

- Tìm số mol 0 2 tham gia phàn ứng : 

Theo phương trình hoá học : 

Đốt cháy 1 mol c cần dùng 1 mol 0 2 . 

Vậy : Đốt cháy 2 mol c cần dùng 2 mol 0 2 . 

- Tìm thể tích khí oxi cần dùng (đktc): 

V Q = 22,4 X n = 22,4 X 2 = 44,8 0). 


Các bước tiến hành : 
ì. Viết phương trình hoá học. 

2. Chuyển dổi khối lượng chất lioậc thế tích chất khí thành sồ mol chất. 

3. Dựa vào phưimg trình hoá học dể tìm số mol chất tham gia hoặc 
chất tạo thành. 

4. Chuyến doi số mol chất thành khối lượng (m = n X M) hoặc 
thể tích khí ả dktc (V = 22,4 X n). 


74 


BÀI TẬP 


1. sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCI —> FeCI 2 + H 2 . 

Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm : 

a) Thề tích khí hiđro thu đuọc ỏ đktc. 

b) Khối lượng axit dohiđric cần dùng. 

2. Lưu huỳnh s cháy trong không khí sinh ra chất khi mùi hắc, gây ho, đó là khl lưu 
huỳnh đtoxit (còn gọi là khl suníurơ) có công thức hoá học là S0 2 . 

a) Viết phưong trình hoá học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khi. 

b) Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm : 

- Thể tlch khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc. 

- Thề tích khỏng khí cần dùng ỏ đktc. Biết khi oxi chiếm 1/5 thề tích của không khí. 

3. Có phương trình hoá học sau : 

CaC0 3 —CaO + C0 2 

a) Cần dùng bao nhiêu mol CaC0 3 để điều chế được 11,2 g CaO ? 

b) Muốn điểu chế đuọc 7 g CaO cẩn dùng bao nhiêu gam CaCOj ? 

c) Nếu có 3,5 mol CaCOj tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít C0 2 (đktc) ? 

d) Nếu thu được 13,44 lít khi C0 2 ồ đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và 
tạo thành sau phản ứng ? 

4*. a) Cacbon oxit co tác dụng VỚI khl oxl tạo ra cacbon đloxit. Hãy viết phương trình 
hoá học. 

b) Nếu muốn đốt cháy 20 mol co thì phải dùng bao nhiêu mol 0 2 để sau phản ứng 
ngươi ta chỉ thu được một chất khí duy nhất ? 

c) Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những 
thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp co và 0 2 ban đầu được lấy đúng tì lệ về số mol 
các chất theo phương trình hoá học. 


75 



SỐ MOL 

CẢC THỜI ĐIỂM 

CÁC CHẤT PHÀN ỨNG 

SÀN PHẨM 

CO 

o 2 

co 2 

Thòi điểm ban đẩu t 0 

20 



Thời điểm i, 

15 



Thời điểm tj 


1,5 


Thời điểm kết thúc t 3 



20 


5*. Hãy tim thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lit khí A. 

Biết rằng : 

- Khí A có tì khối đối với không khí là 0,552. 

- Thành phẩn theo khối luọng của khí A là : 75% c và 25% H. 
Các thể tích khí đo ỏ đktc. 



















(^iĩ?) BẢI LUYỆN TẬP 4 _ 

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thề tích mol chất khl, 
tỉ khói của chất khi. 

Cũng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất, lượng chất, thể tích khi 
Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế. 

I - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Mol 

Các cụm từ sau có nghĩa như thế nào ? 

- 1 mol nguyên tử Cu. 

- 1,5 moi nguyôn tử H. 

- 2 mol phân tử H 2 . 

- 0,15 mol phân tử H 2 0. 

Cổ nghĩa là : 

- 1 N nguyên tử Cu hay 6 X 10 23 nguyôn tử Cu. 

- 1,5 N nguyên tử H hay 9 X 10 23 nguyên tử H. 

- 2 N phàn tử H 2 hay 12 X 10 23 phân tử H 2 . 

- 0,15 N phân tử H 2 Ò hay 0,9 X ló 23 phân tù H 2 0. 

2. Khối lượng mol 

Các câu sau cố nghĩa như thế nào ? 

- Khối lượng mol của nước là 18 g/mol. 

- Khối lượng mol nguyên tử cùa hiđro là 1 g/mol. 

- Khối lượng moi phân tử của hiđro là 2 g/mol. 

- Khối lượng 1,5 mol nước là 27 g. 

Có nghĩa là: 

- Khối lượng của N phân tử nước hay 6 X 10 23 phân tử H 2 0 là 18 g. 

Kí hiệu là M H Q =18 g/mol. 

- Khối lượng của N nguyôn tử hiđro (H) (hay 6 X 10 23 nguyên tử H) là 1 g. 

Kí hiệu là M f | = 1 g/mol. 

- Khối lượng của N phân tử hiđro (H 2 ) hay 6 X 10 23 phân tử H 2 là 2 g. 

Kí hiệu là M|J = 2 g/mol. 

- Khối lượng của 1,5 N phân tử H z O hay 9 X 10 23 phân từ H 2 Ơ là 27 g. 


77 



3. Thể tích mol chất khí 

Hãy cho biết : 

- Thể tích mol của các chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

Thể tích mol của các chất khí ở điểu kiện tiêu chuẩn (0 °c và latm). 

- Khối lượng moi và thể tích mol của những chất khí khác nhau. 

Trả lời: 

- Ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất, 1 mol cùa bất kì chất khí nào cũng 
chiếm những thể tích bằng nhau. Nếu nhiột độ là 0 °c và áp suất là latm thì 
những thể tích khi (tó bâng 22,4 lít. 

- Những chất khí khác nhau (H 2 ,0 2 , C0 2 „.) tuy có khối lượng mol không bằng 

nhau (M ÍU = 2 g/mol, M 0 ^= 32 g/mol, M tt:) = 44 g/mol), nhưng chúng có 
thể tích bằng nhau (cùng t° và p). Nếu ở đktc : Vjj 2 = Vq 2 = = 22,4 lít. 

Sơ đồ sau đây cho biết sự chuyển đổi giữa lượng chất (số mol) - khối lượng 
chất - thể tích chất khí (đktc): 


Khối lượng chất 

(m) 


Số mol chất 

(n) 


Thể tích chất kh¬ 
eo 


M : khối lượng mol. 


4. Tỉ khối của chất khí 

Các câu sau có nghĩa như thế nào ? 

- Tì khối của khí A đối với khí B (d^g) bằng 1,5. 

- Tỉ khối của khí C0 2 đối với không khí (d ctvkk ) bằng 1,52. 

Có nghĩa là : 

- Khối lượng mol cùa khí A lớn hơn khối lượng mol của khí B là 1,5 lần, hay 
là phân tử cùa khí A nặng hơn phân tử của khí B là 1,5 lần. 

- Khối lượng mol của khí C0 2 lớn hơn khối lượng của “mol không khí” là 
1,52 lần hoặc khối lượng của 1 V khí C0 2 lớn hơn khối lượng của 1 V 
không khí là 1,52 lần (các thể tích khí đo cùng nhiệt độ và áp suất). 


78 








-ys_ 


II-BÀI TẬP 

1. Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng 
trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi. 

2. Hăy tim công thức hoá học của một hợp chất có thành phẩn theo khối lượng là : 
36,8% Fe ; 21,0% s và 42,2% o. Biết khối lượng md của hợp chất bằng 152 g/mol. 

3. Một hợp chất có công thức hoá học là K 2 C0 3 . Em háy cho biết: 

a) Khối lượng mol của chất đã cho. 

b) Thành phần phẩn trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất. 

4. Có phương trinh hoá học sau : 

CaC0 3 + 2HCI -► CaCI 2 + C0 2 + H 2 0 

canxi cacbonat axit dohiđric canxi clorua khícacbonic nước 

a) Tinh khối lượng canxi dorua thu được khi cho 10 g canxi cacbonat tác dụng với 
axit dohiđric dứ. 

b) Tinh thể tích khi cacbonic thu được trong phòng khi làm thí nghiệm, nếu có 5 g 
canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết 1 mol khí ở điều kiện phòng có thể tích 
là 24 IU. 

5. Khí metan CH 4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khi' metan cháy trong 
không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước : 

CH 4 + 20 2 -£-> C0 2 + 2H z O 

a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí metan. Các thề tích 
khí đo cùng điều kiện t° và p. 

b) Tinh thề tích khí C0 2 (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khi metan. 

c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? 


79 


Chương 



Oxi 

Không khí 


► Oxi có những tính chất gì ? Oxi có vai trò 

như thế nào trong cuộc sống ? 

► Sự oxi hoá, sự cháy là gì ? 

► Phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ là gì ? 

► Điểu chế oxi như thế nào ? 

► Không khí có thành phần như thế nào ? 









Bài 24 

<2 tiết) 


TÍNH CHẤT CỦA OXI 


ở các lởp dưói và ở chương 1, 2, 3 các em đã biết gi về nguyên tố 
oxi, về đơn chất phi kim oxi ? Các em cò nhận xét gì vê màu sắc, 
mùi và tinh tan trong nước của khi oxi ? Oxi có thể tác dụng với các 
chất khác được không ? Nếu được thi mạnh hay yếu ? 


- Kí hiệu hoá học của nguyên lố oxi là o. 

Công thức hoá' học cùa đơn chất (khí) oxi là Ơ2- 

- Nguy ôn tử khối: 16. Phân tử khối: 32. 

- Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất (chiếm 49,4% khối lượng vỏ 
Trái Đất). Ở dạng đơn chất, khí oxi có nhiồu trong không khí. Ở dạng hợp 
chất, nguyên tố oxi có trong nước, đường, quặng, đất đá, cơ thể người, động 
vật và thực vật... 


I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

1. Quan sát 

Có một lọ đựng khí oxi, được đậy nút. 

a) Hãy nhận xét màu sắc khí oxi. 

b) Hãy mở nút lọ đựng khí oxi. Đưa lọ lên gần mũi và dùng tay phẩy nhẹ khí 
oxi vào mũi. Nhận xét mùi cùa khí ôxi. 

2. Trả lời câu hổi 

a) 1 lít nước ở 20 °c hoà tan dược 31 ml khí oxi. C6 chất khí (thí dụ amoniac) tan được 
700 ưt trong 1 lít nước... Vậy khí oxi là chất tan nhiều hay tan ít trong nuức ? 

b) Khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn không khí ? (Cho biết tỉ khối của oxi đối với 
không khí là 32 : 29). 

3. Kết luận 

Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không 
khí. Oxi hoá lỏng ở -183 °c. Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 

II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Tác dụng với phi kim 
a) Với lưu huỳnh 
Thí nghiệm 

Đưa muỗng sắt có chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh bột vào ngọn lửa đèn cồn. 
Nhận xét hiện tượng. Sau đó, đua lưu huỳnh đang cháy vào lọ có chứa khí oxi 
(hình 4.1). So sánh các hiện tượng lưu huỳnh cháy trong oxi và trong không khí. 


81 






-0 ™ 


Quan sát, nhận xét 

— Lưu huỳnh cháy trong không khí vói ngọn 
lửa nhỏ, màu xanh nhạt ; cháy trong khí oxi 
mãnh liệt hơn, tạo thành khí lưu huỳnh 
đioxit S0 2 (còn gọi là khí suníurơ) và rất ít 
lưu huỳnh trioxit (SO3). 

- Sự cháy của lưu huỳnh trong khí oxi và 
không khí được biổu diễn bằng phương trình 
hoá học : 


S(r) + Ơ2(k) —!£-> S0 2 (k)<*> 


L 

ỈK 


Muỗng sát 
chúa 
luu huỳnh 


Hình 4.1 

Luu huỳnh cháy trong khí oxi 


b) Với photpho 
Thí nghiệm 

Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ photpho đỏ 
(chất rắn màu đỏ nâu, không tan trong nước). 
Đưa muỗng sắt cổ chứa photpho vào lọ đụng 
khí oxi. Có dấu hiệu của phản ứng hoá học 
không ? Đốt cháy photpho đỏ trong không khí 
rồi đua nhanh vào lọ chứa khí oxi (hình 4.2). 
Nhận xét hiện tượng ở thí nghiệm trôn. 

So sánh sự cháy của photpho trong không 
khí và trong khí oxi. Nhận xét chất tạo thành 
ở trong lọ và ở thành lọ. 

Quan sát, nhận xét 

Photpho cháy mạnh trong khí oxi với ngọn 
lửa sáng chối, tạo ra khói trắng dày dặc bám 
vào thành lọ dưới dạng bột tan được trong 
nước. Bột trắng đó là điphotpho pcntaoxit và 
có công thức hoá học là P 2 Oj. 

Phương trình hoá học : 



pps 

Muông sát 
chúa 


4P (r) + 502 (k) —2P 2 O s (r) 


Hình 42 

Pholpho cháy trong khí oxi 


82 


*** (r): chi trạng thái rán. (k): chỉ trạng thái khí. 











-ys_ 


2. Tác dụng với kim loại 

Thí nghiệm 

Lấy một đoạn dây sắt nhỏ đưa vào lọ chứa khí oxi. 
Có thấy dấu hiệu của phản ứng hoá học không ? 
Quấn thêm vào đầu dây sất một mẩu than gỗ, đốt 
cho sắt và than nóng đỏ rồi đưa vào lọ chứa khí oxi 
(hình 4.3). Nhận xét các hiện tượng. 

Quan sát, nhận xét 

Khi cho dây sắt có quấn mẩu than hồng vào lọ khí 
oxi, mẩu than cháy trước tạo nhiệt độ đủ cao cho sắt 
cháy. Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, 
không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nỗng chảy màu 
nâu là sắt(II, III) oxit, công thức hoá học là Fe3C>4, 
thường được gọi là oxit sắt từ. 

Phương trình hoá học : 




3Fe (r) + 2Ơ2 (k) > Fe 3 Ơ 4 (r) sát cháy trong khf oxi 


3. Tác dụng với hợp chất 

Khí metan (có trong khí bùn ao, khí bioga) cháy 
trong không khí do tác dụng với khí oxi, toả 
nhiểu nhiệt : 

CH4 (k) + 2Ơ2 (k) —í!_> CO2 (k) + 2H z O (h) ( *> 


1. Oxi là chất khí, khàng màu, kháng mùi, ít tan trong nước, nặng 
lum không khí. 

2. Khí oxi là một dtm chất phi kim rất hoạt dộng, dặc hiệt ở nhiệt dộ 
cao, dẻ dàng tham gia phản ímg lioá học với nhiều phi kim, nhiều 
kim loại và hợp chất. Trong các hạp chất hoá học, nguyên tố oxi 
có hoá trị II. 


(h): chỉ trạng thái hoi. 


83 









Đọc thêm 

Oxi có khả năng kết hợp với chất hêmôglôbin trong máu, nhờ thế nó có thể 
đi nuôi cơ thể người và động vật. Oxi oxi hoá các chất trong thực phẩm ở 
trong cơ thể tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. 


BÀI TẬP 

1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trông trong các câu sau : 

Khí oxi là một đơn chất. Oxi có thể 

phản ứng với nhiều .. ., 


kim loại; 
phi kim; 
rất hoạt động ; 
phl kim rất 
hoạt động ; 
hợp chất 


2. Nêu các thi dụ chứng minh rằng oxl là một đơn chất phl klm rất hoạt động (đặc biệt 
ở nhiệt độ cao). 

3. Butan có công thức C4H10, khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời toả 
nhiều nhiệt. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của butan. 

4*. Đốt cháy 12,4 g photpho trong bình chứa 17 g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxlt 
P2O5 (là chất rắn, trắng). 

a) Photpho hay oxi, chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu ? 

b) Chất nào được tạo thành ? Khối lượng là bao nhiêu ? 

5*. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp 
chất khác không cháy được. Tính thể tích khi CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện 
tiêu chuẩn). 

6. Giải thích tại sao : 

a) Khl nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, 
sáu một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn. 

b) Người ta phải bơm sục không khl vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể 
chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá. 


84 






J~L 

Sự OXI HOÁ- PHẢN ỨNG HOÁ HỢP- 
^Ị|fJ ỨNG DỤNG CỦA OXI _ 

Sựoxi hoá là gì 7 Thế nào là phản ứng hoá họp 7 
Oxi có úhg dụng gi 7 


I - Sự OXI HOÁ 

1. Trả lời câu hỏi 

ữ) Hãy nêu ra hai phản ứng hoá học trong đó khí oxi tác dụng với đơn chất và 
một phản ứng hoá học trong đó khí 0X1 tác dụng với hợp chất. 
b) Những phản ứng hoá học của các chất vừa kể trên với khí oxi được gọi là sự 
oxi hoá chất đó.Vậy có thể định nghĩa sự oxi hoá một chất là gì ? 

2. Định nghĩa 

Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 

Chất đổ có thổ là đơn chất hay hợp chất. 

II- PHẢN ỨNG HOÁ HỢP 

1. Trả lời câu hổi 

a) Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng 
hoá học sau đây : 


Phàn ứng hoá học 

SỔ chất phản ứng 

SỐ chất sản phẩm 

4P + 502 —> 2P 2 0 5 

3Fe + 202 —> Fej04 

CaO + H 2 Õ —+ Ca(OH)2 

2 

1 


b) Những phản ứng hoá học trên đây được gọi là phản ítng hoá hợp. Vậy có thể 
định nghĩa phàn úng hoá hợp là gì ? 


2. Định nghĩa 

Pliàn ứng hoá hợp là phấn ứng hoá học trong đó chi có một chất mới (sản 
phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban dầu. 

Trong nhiều phản ứng hoá học như phàn ứng của oxi với phi kim (lưu huỳnh, 
photpho, cacbon), với kim loại (sắt, nhôm, magic), với các hợp chất (mctan, 
dầu hoả...) cố sự toà nhiệt. 

Ở nhiệt độ thường, các phàn ứng hoá học đổ hầu như không xảy ra. Nhưng 
chỉ cần nâng nhiệt độ đe khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, đồng 
thòi toà ra nhiéu nhiệt. Những phản ứng này được gọi là phản ứng toả nhiệt. 










III -ỨNG DỤNG CỦA 0X1 

1. Trả lời câu hổi 

Dựa vào hình vẽ 4.4 ở trang 88, hãy kể ra những ứng dụng của oxi mà 
em biết trong cuộc sống. 

2. Nhận xét 

Hai Enh vực ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là dùng cho sự hô hấp và 
sự đốt nhiên liệu. 

a) Sự hô hấp 

- Khí oxi cần cho sự hô hấp đổ oxi hoá chất dinh dưỡng trong cơ thổ người và 
động vật. Sự oxi hoá này diễn ra liên lục trong suốt quá trình sống, sinh ra 
khí cacbonic và năng lượng. Nguồn nàng lượng này dùng để duy trì sự sống 
của cơ thể. Không có khí oxi, người và động vật không sống được. 

- Những phi công (phải bay cao, nơi thiếu khí oxi vì không khí quá loãng), thợ 
lặn, nhũng chiến sĩ chữa cháy (phải làm việc ở nơi nhiều khói, có khí độc, 
thiếu không khí...) đều phải thở bằng khí oxi trong các bình đặc biệt. 

b) Sự đốt nhiên liệu 

- Các nhiên liệu cháy trong khí oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí. 

- Trong công nghiệp sản xuất gang thép, người ta thổi khí oxi hoặc không khí 
có trộn thêm khí oxi vào lò luyện gang hoặc lò luyện thép nhằm tạo nhiệt độ 
cao, nâng cao hiệu suất và chất lượng gang thép. 

- Hỗn hợp oxi lỏng với các nhiôn liệu xốp như mùn cưa, than gỗ là hỗn hợp nổ 
mạnh. Hỗn hợp này được dùng để chế tạo mìn phá đá, đào đất. Oxi lỏng còn 
dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa. 


/. Sự tác dụng của oxi vói một chất là sự oxi hoá. 

2. Phản ímg lioá hợp là phản ứng hoá học trong dó chi' có một chất 
mói dược lạo thành từ hai hay nhiều chất han dầu. 

3. Khí oxi cần cho sự hô hấp của ngưòi và dộng vật, cần dểdót nhiên 
liệu trong dời sống và sản xuất. 


Đọc thêm 


Oxi được dùng trong đèn xì oxi - axetilen. Người ta đốt khí axetilen (khí đất 
đèn) và khí oxi ở đầu mỏ đèn xì. Hỗn hợp khí cháy với ngọn lửa dài, sáng 
xanh, nhiệt độ lên gần tối 3000 °c. Do đó, đèn xì oxi - axetilen được dùng 
dể hàn hoặc cắt các tấm kim loại. 


BÀI TẬP 


1. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là. 

b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ 

có. được tạo thành từ hai hay 

nhiéu. 

c) Khi oxi cần cho.của người, động vật và 

cán để.trong đời sống và sản xuất. 

2. Lập phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hạp 
của lưu huỳnh vãi các klm loại magle Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm AI, biết rằng công 
thức hoá học các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, AI2S3. 

3*. Tính thể tích khi oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 có ừong 1 m 3 
khí chúa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ỏ đktc. 

4. a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến 
đang cháy vào một lọ thuỷ tính rổi đậy nút kin. 

b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại ? 

5. Hãy giải thích vì sao : 

a) Khl càng lên cao thl tỉ lệ thề tích khí oxi trong không khí càng giảm. 

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chúa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khi. 

c) Nhiều bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu duôi 
nước ... đều phải thỏ bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt. 


một chất mới; 
sự oxi hoá ; 
đốt nhiên liệu ; 
sự hô hấp; 
chất ban đẩu 


87 










OXIT 


rTL 


Bài 26 

(1 liếl) 

Oxit là gi ? Có mấy loại oxit ? Công thúc hoá học của oxit gốm 
những nguyên tố nào ? Cách gọi tên các oxit như thế nào ? 


I -ĐỊNH NGHĨA 

1. Trả lời câu hỏi 

- Hãy kể tôn 3 chất là oxit mà em biết. 

- Nhận xét thành phần các nguyôn tố của các oxit đó. Thử nôu định nghĩa oxit. 

2. Nhận xét 

Một số oxỉt thường gặp : đồng(II) oxit CuO, sắt(III) oxit Fe 2 03, 
cacbon đioxit C0 2 , lưu huỳnh đioxit S0 2 ... 

3. Định nghĩa 

o.xit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 

II-CÔNG THỨC 

1. Trả lời câu hỏi 

- Nhắc lại quy tắc vé hoá trị đối với hợp chất gồm 2 nguyên tố hoá học. 

- Nhận xét về các thành phần trong công thức của oxit. 

2. Kết luận 

Công thức của oxit MgOy gồm có kí hiệu cùa oxi o kèm theo chỉ số y và ki 
hiệu của một nguyên tô' khác M (có hoá trị n) kèm theo chỉ sốX của nó theo 
đúng quy tắc về hoá trị: 

IIx y = nx X 


III - PHÂN LOẠI 

Có thể phân chia oxit thành 2 loại chính ( * ) : 
a) Oxit axit 

Thường là oxit của phi kim và tương ứng vối một axit. 


'** Về axit, bazơ: sẽ học ở bài 37. 







Thí dụ: SO3, OO2, P2O5. 

SO3 tương ứng với axit sunfuríc H2SO4 ; 

CO2 tương ứng với axit cacbonic H2GO3; 

P2O5 tương ứng với axit photphoric H3PO4. 
b) Oxit bazơ 

Là oxit cùa kim loại* * và tương ứng với một bazơ. 

Thi dụ : Na 2 0 , CaO, CuO : 

Na 2 0 tương ứng với bazơ natri hiđroxit NaOH ; 

CaO tương ứng với bazơ canxi hiđroxit Ca(OH>2 ; 

CuO tương ứng với bazơ đổng hiđroxit Cu(OH) 2 . 

IV - CÁCH GỌI TÊN 

Tén oxit : Tên nguyên tố + oxit 

Thí dụ : Na 2 ơ - natri oxit; 

NO - nitơ oxit. 

- Nếu kim loại có nhiều hoá trị: 

Tên gọi : Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit 
Thí dụ: FcO - Sắt(II)oxit; 

Fe 2 03 — Sắt(III) oxit. 

- Nếu phi kim có nhiểu hoá trị: 

Tên gọi : Tèn phi kim + oxit 

(có tiền tồ' chì sô' nguyên tử phi kim) (có tiẻn tố chì sô' nguyỀn tử oxi) 

Dùng các tiển tố (tiếp dầu ngữ) dể chỉ số nguyên tử: mono nghĩa là 1 , đi là 2 , 
tri là 3 , tetra là 4 , pcnta là 5 ... 

Thi dụ : 

00 - cacbon monooxit, nhưng thường đơn giản đi, gọi là cacbon oxit; 
OO2 - cacbon đioxit (thường gọi là khí cacbonic); 

502 - lưu huỳnh đioxit (thường gọi là khí sunfurơ); 

503 - lưu huỳnh trioxit; 

P2O3 - điphotpho trioxit; 

P2O5 - điphotpho pcntaoxit. 


**’ Một sô' kim loại nhiéu hoá trị cũng tạo ra oxit axit, thí dụ mangan(VII) oxit MthOĩ là 
oxit axit. tuông úng với axit pemanganic IIM11O4. 


90 



-£|5- 


1. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong dó có một nguyên tỏ' 
làoxi. 

2. Tên của oxit: Tên nguyên tố + oxit. 

3. Oxit gồm 2 loại chính : Oxit haz» và oxit axit. 


BÀI TẬP 

1. Chọn các cụm từ thích hợp trong khung, điển vào chỗ trống trong các câu sau đây : 

Oxit là.của . nguyên tố, trong đó có một 

.là.Tên của oxit là tên.cộng với 

từ.. 


2. a) Lập công thức hoá học một loại oxit của photpho, biết rằng hoá trị của 
photpho là V. 

b) Lập công thức hoá học của crom(lll) oxit. 

3. a) Hãy viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxit bazơ. 

b) Nhận xét về các thành phần trong công thức của các oxit đó. 

c) Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó. 

4. Cho các oxit có công thức hoá học như sau : 

a) SO3; b) N2O5; c) C0 2 ; 

d) Fe2<>3 ; e) CuO ; g) CaO. 

Những chất nào thuộc loại oxit bazơ ? Những chất nào thuộc loại oxit axit ? 

5. Một số công thức hoá học được viết như sau : 

Na 2 0, NaO, CaC0 3 , Ca(OH) 2 , HCI, CaO, Ca 2 0, FeO. 

Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai. 


nguyên tố; 
hợp chất; 


91 









_E4a_ -0- 


J-L 

Bài. 27 


ĐIỂU CHẾ KHÍ OXI - 
PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 

Khi oxi có rất nhiều trong không khl. Có cách nào tách riêng được 
khí oxi từ không khí ? 

Trong phòng thi nghiệm muốn có một lượng nhỏ khi oxi thì làm thế nào ? 


i - ĐIẾU CHẾ KHÍ OXI TRONG 
PHÒNG THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 

11) Cho một lượng nhỏ kali pcmanganat 
KMnƠ4 (thường gọi là thuốc tím) 
vào Ống nghiộm, dùng kẹp gỗ cặp 
Ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn 
lửa đèn cồn. Đưa que đóm cháy dở 
còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm. 
Nhận xét hiện tượng và giải thích. 
Chất khí sinh ra trong ống nghiệm 
làm que dốm bùng cháy thành ngọn 
lửa, chính là khí oxi (hình 4.S). 

b) Đun nóng kali clorat KCIO3 (chất rắn, 
màu trắng) trong ống nghiệm, cũng 
có khí oxi thoát ra theo phương trình 
hoắ học : 

2KCIO3 2KC1 + 3Ơ2t 
Nếu trộn thôm bột mangan(IV) oxit 
Mn0 2 với KCIO3 thì phản ứng xảy 
ra nhanh hơn. Mn0 2 là chất xúc 
tác. Thu khí oxi vào lọ hoặc ống 
nghiệm bằng hai cách : a) oxi đẩy 
không khí ra khỏi lọ 
(hình 4.6a) ; b) oxi đẩy nước ra 
khỏi Ống nghiệm (hình 4.6b). 


Al _ 


4 

ề 

Hình 4.5 

Thử khí oxi bàng que dóm 


KMnQ, Bóng 



a) Bàng cách dẩy khổng khí 



b) Bàng cách dáy nước 


Hình 4.6 
Thu khí oxi 


92 

















-£|S- ^ 


2. Kết luận 

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những 
hợp chất giàu oxi và dễ bị phán huỷ ở nhiệt độ cao như KM11O4 và KCIOị. 

II - SẢN XUẤT KHÍ 0X1 TRONG CÔNG NGHIỆP 

Nguyôn liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp là không khí hoặc nước. 

1. Sản xuất khí oxi từ không khí 

Trước hết hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao, sau đố cho 
không khí lỏng bay hơi. Trước hết thu được khí nitơ (ở -196 °Q, sau đó là 
khí oxi (ở-183 °Q. 

2. Sản xuất khí oxi từ nước 

Điện phân nước trong các bình điện phân, sẽ thu được hai chất khí riêng biệt 
là oxi và hiđro. 

Khí oxi dùng trong công nghiệp thường được hoá lỏng và nén dưới áp suất 
cao trong các bình bằng thép. 

III - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 

1 .Trả lời câu hỏi 

a) Hãy điẻn vào chỗ trống trong các cột ứng vói các phản ứng sau : 



b) Những phản ứng hoá học trên đây được gọi là phàn ứtig phân huỷ, vậy có 
thổ định nghĩa phản ứng phân huỳ là gì ? 

2. Định nghĩa 

Phản ửng phán huỷ là phấn ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay 
nhiều chất mới. 


93 









1. Trong phòng thí nghiệm, khí oxi dược diều ché' hằng cách dnn 
nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phàn huỷ ở nhiệt dộ cao. 

2. Trong công nghiệp, khí oxi dược sản xuất từ kháng khí và từ nước. 

3. Phản ứng phân littỷ là phản ímg hoá học trong dó một chất sinh 
ra hai hay nhiều chất mói. 


BÀI TẬP 

1. Những chất nào trong số những chất sau đuọc dùng để điều chế khí oxi trong 
phòng thí nghiệm : 

a) Fe 3 0 4 ; b) KCIO3 ; c) KMn0 4 ; d) CaC0 3 ; e) Không khí ; g) H 2 0. 

2. Sự khác nhau về việc điều chế khi oxi trong phòng thi nghiệm và trong công nghiệp 
vể nguyên liệu, sản lượng và giá thành ? 

3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để 
minh hoạ. 

4. Tinh số mol và số gam kali dorat cẩn thiết để điểu chế được : 

a) 48 g khí oxi; 

b) 44,8 lít khi oxi (ở đktc). 

5. Nung đá vôi (thành phán chính là CaC0 3 ) được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hoá học nào ? Vì sao ? 

6. Trong phòng thi nghiệm, người ta điểu chế oxit sắt từ Fe 3 0 4 bằng cách dùng oxi 
oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 

a) Tinh số gam sắt và số gam khí oxl cẩn dùng để điều chế được 2,32 g oxit sắt từ. 

b) Tinh số gam kali pemanganat KMn0 4 cắn dùng để có được lượng oxi dùng cho 
phản ứng trên. 


94 


Bài 28 

(2 tiết) 


KHỔNG KHÍ - Sự CHẢY 


Có cách nào để xác định thành phần của không khi ? Không khl có 
liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám chày càng 
dễ bùng cháy to hon ? Làm thế nào để dập tất được đám chày và 
tốt hơn là để đảm cháy không xảy ra ? 


I - THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 

1. Thí nghiệm 

a) Chuẩn bị dụng cụ như hình 4.7a và 4.7b. Đốt photpho đỏ trong muỗng sắt như 
hình 4.7b rồi đưa nhanh photpho đỏ đang cháy vào ống hình trụ và đậy kín 
miệng Ống bằng nút cao su (hình 4.7c). 



Hình 4.7 

Thí nghiệm xác (tịnh thành phán của khờng klú 


b) Quan sát 

- Trong khi p cháy, mực nước trong ống thuỳ tinh thay đổi thế nào ? 

- Chất gì ở trong ống đã tác dụng vái p đổ tạo ra khói trâng P2O5 (khói này tan 
dần trong nước) ? 

c) Nlìận xét 

- Mực nước trong ống thuỷ tinh dâng đến vạch thứ 2 (hình 4.7c) (khi nhiệt độ 
trong ống bằng nhiệt độ bên ngoài) có thể giúp ta suy ra tỉ lệ thể tích khí oxi 
có trong không khí được không ? 


95 














- Tỉ lệ thể tích chất khí còn lại trong ống là bao nhiêu ? Chất khí dó không duy 
trì sự cháy, sự sống, không làm đục nước vôi, đó là khí nitơ. Vậy khí nitơ 
chiếm tỉ lệ thế nào trong không khí ? 

d) Kết luận 

Không khí là một hổn hợp khí trong đó khí oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích, 
chính xác hơn là khí oxi chiếm 21% thể tích không khí, phán còn lại háu liết 
là khí nitơ. 

2. Ngoài khí oxi và khí nitơ, không khí còn chứa nhữhg chất gì khác ? 

a) Trờ lời cáu hòi 

- Hãy tìm dẫn chúng nôu rõ trong không khí có chứa một ít hơi nước. 

- Khi quan sát lớp nước trên mặt hố vôi tôi, thấy có màng trắng mỏng do khí 
cacbonic CƠ2 đã tác dụng với nước vôi. Khí cx >2 này ở đâu ra ? 

- Các khí khác, ngoài nitơ và oxi, chiếm tỉ lệ thổ tích là bao nhtôu trong không khí ? 

b) Kết luận 

- Hiện tượng cổ xuất hiện những giọt nước nhỏ trên mặt ngoài của thành cốc 
nước lạnh để trong không khí và hiện tượng sương mù chứng tỏ không khí có 
hơi nước. 

- Khí cacbonic CO2 tạo thành màng trắng với nước vôi ở hố tôi vôi, chứng tỏ 
CO2 có sẵn trong không khí. 

- Các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm như neon Ne, agon Ar, bụi khói...) 
có trong không khí với tỉ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 1%. 

3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm 

Không khí bị ô nhiễm không những gây tác hại dến sức khoẻ con người và 
đời sống của động vật, thực vật, mà còn phá hoại dần những công trình xây 
dựng như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử... 

Phải xử lí khí thải của các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông... 
để hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa vào khí quyển các khí có hại như 
CO2, CO, SO2, bụi, khói... 

Bảo vệ không khí trong sạch là nhiệm vụ của mỗi người, của mỗi quốc gia 
trôn hành tinh chúng ta. Bảo vệ rừng, trổng rừng, trồng cây xanh là những 
biện pháp tích cực bảo vệ không khí trong lành. 


96 


-£|S- 


II - Sự CHÁY VÀ Sự 0X1 HOÁ CHẬM 

1. Sự cháy 

- Như trên đã nghiên cứu, tác dụng cùa lưu huỳnh, photpho vói oxi có kèm theo 
sự toả nhiệt và phát sáng và được gọi là sự cháy. Sự cháy là sự oxi hoá có toà 
nhiệt và phát sáng. 

- Sự cháy của một chất trong không khí và trong oxi có gì giống nhau và 
khác nhau ? 

+ Bản chất của chúng là giống nhau, đổ là sự oxi hoá. 

+ Khác nhau : Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn, tạo ra nhiệt độ thấp 
hơn khi cháy trong oxi. Đó là vì trong không khí, thể tích khí nitơ gấp 4 lần 
thể tích khí oxi, diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử oxi ít hơn nhiều 
lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt bị tiêu hao để dốt nóng 
khí nitơ nên nhiệt độ đạt được thấp hơn. 

2. Sựoxi hoá chậm 

Đó là sựoxi hoá có toà nhiệt nhiứìg không phát sáng. 

Sự oxi hoá chậm thường xảy ra trong tự nhiên : Các đồ vật bằng gang, thép 
trong tự nhiỏn dần biến thành sắt oxit; Sự oxi hoá chậm các chất hữu cơ trong 
cơ thể diễn ra liên tục, năng lượng sinh ra giúp cho cơ thể hoạt động. 

Trong điều kiện nhất định, sự oxi hoá chậm có thể chuyển thành sự cháy, đó 
là sự tự bốc cháy. 

Trong nhà máy, người ta cấm không được chất giẻ lau máy có dính dầu m& 
thành đống đổ phòng sự tự bốc cháy. 

3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy 

- Các diều kiện phát sinh sự cháy là : 

+ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy ; 

+ Phải có đủ khí oxi cho sự cháy. 

- Muốn dập tắt sự cháy, cần thực hiện một hay đồng thời cả hai biện pháp sau : 
+ Hạ nhiệt độ cùa chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ; 

+ Cách li chất cháy với khí oxi. 


97 


ỉ. Khàng klií là hỏn hợp nhiều cliáì khí. Thành phần theo thể tích 
của không khí là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (khí 
cachonic, hai nước, khí hiếm...). Mỗi người pliấi góp phàn giữ cho 
không khí trong lành. 

2. Sựoxi hoá chậm là sựoxi lioá có tod nhiệt nhưng kliõng phát sáng. 

3. Sự cháy là sự oxi hoá có toa nhiệt vả phát sáng. Điếu kiện phái 
sinh sự cháy là : Chất phải nóng dến nhiệt dọ cháy ; phải có dù khí 
oxi cho sự cháy. 

4. Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiẹn một hoặc dồng thời cả hai 
hiện pháp : Hạ nhiệt dộ của chất cháy xuống dưới nhiệt dộ cháy ; 
cách li chất cháy với khí oxỉ. 


Đọc thêm 


Mỗi năm trên toàn thế giới hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người 
đã tạo ra lượng khí thải co và CƠ2 như sau : 

Năm: 1950 1980 2001 

Khối lượng khí thải (triệu tấn ): 12 150 5200 

Ở Hà Nội : Một số nơi có nồng độ CO2 cao gấp 14 lần giới hạn cho phép 
(số liệu năm 2001). 


98 


BÀI TẬP 


1. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của 
không khí: 

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khảc (C0 2 , co, khí hiếm,...); 

B. 21% các khí khác. 78% khí nrtơ, 1% khí oxi; 

c. 21% khí oxỉ, 78% khi nitơ, 1% các khi khác (C0 2 , co, khí hiếm,...); 

D. 21% khl oxi, 78% các khl khác, 1% khl nitơ. 

2. Không khí bị ồ nhiễm có thể gây ra những tác hại gi ? Phải làm gi để bảo vệ không 
khi trong lành ? 

3. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp 
hơn so với sự cháy trong khí oxi. 

4. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm là gì ? 

5. Những điều kiện cẩn thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì ? 

6. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ 
cát lẻn ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vi sao. 

7. Mỗi giờ 1 người lớn hít vào trung bình 0,5 m 3 không khi, cơ thể glữ lại 1/3 lượng 
oxi có trong không khí đó. Như vậy, thực tế mỗi ngươi trong một ngày đêm cần 
trung bình : 

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu ? 

b) Một thể tích khi oxl là bao nhlèu ? 


99 


pTL 

Bài 29 

0 nết) 


BẢI LUYỆN TẬP 5 


Nắm vững những tinh chất và điều chế khi oxi, thành phần của 
khỗng khi, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoả, phản ứng hoá 
hợp, phản úng phân huỷ. 


i - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Khí oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hoá mạnh, rất hoạt động, đặc biệt 
ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hoá học với nhiểu phi kim, nhiếu kim 
loại và hợp chất. 

2. Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của ngưòi và động vật, dùng để đốt nhiỗn 
liệu trong đời sống và sản xuất. 

3 . Nguyên liệu thường được dùng để điổu chế khí oxi trong phòng thí nghiệm 
là các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt dộ cao. 

4. Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hoá. 

5 . Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 
Oxit gồm 2 loại chính : oxit axit và oxit bazơ. 

6. Không khí là hỗn hợp nhiổu chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí 
là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (OỌ2, hơi nước, khí hiếm,...). 

7. Phàn ứng hoá hợp là phàn ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được 
tạo thành từ hai hay nhiểu chất ban đầu. 

8. Phàn ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay 
nhiều chất mới. 

II-BÀI TẬP 

1. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: cacbon, 
photpho, híđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hạp chất lần lượt có công thức 
hoả học : CO2, P2O5, H2O, AI2Ó3. Hay gọi tên các Chat sản phẩm. 

2. Những biện pháp phải thực hiện đề dập tắt sự cháy là gì ? Tạl sao nếu thực hiện 
được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ? 


100 






-£|S- 


3. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ? 
Na20, MgO, CO2, Fe203, SO2, P2O5. Gọi tên các oxit đó. 


4. Khoanh tròn ở đẩu những câu phát biểu đúng : 

Oxit là hợp chất của oxi với: 

A. Một nguyên tố kim loại; 

B. Một nguyên tố phi kim khác ; 
c. Các nguyên tố hoá học khác ; 

D. Một nguyên tố hoá học khác ; 

E. Các nguyên tố kim loại. 

5. Điền chữ s (sai) vào 6 trống đối với câu phát biểu sai: 

A. Oxlt được chia ra hai loại chinh là : Oxlt axit và oxit bazơ. 

B. Tất cả các oxit đéu là oxit axlt. 
c. Tất cả các oxlt đểu là oxlt bazo. 


D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 

E. Oxlt axit đều là oxlt của phl kim. 

G. Oxlt bazo là oxlt của klm loại và tương úhg với một bazơ. 

6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay 
phân huỷ. Vì sao ? 

a) 2KMn0 4 -£-* K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + O2 

b) CaO + CO2 —> CaC0 3 


c) 2HgO 2Hg + O2 

d) Cu(OH )2 CuO + H2O 

7. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho 
dưới đây: 

a) 2H 2 + O2 -£-> 2H2O 

b) 2Cu + O2 > 2CuO 

c) H2O + CaO —* Ca(OH) 2 

d) 3H2O + P2O5 —» 2H 3 P0 4 


8. Để chuần bị cho buổi thi nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khl oxl, mỗl lọ có 
dung tích 100 ml. 

a) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện 
tiêu chuẩn và hao hụt 10%. 

b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnC>2 thì lượng kall dorat cần dùng 
là bao nhiêu ? Viết phương trinh hoá học và chỉ rõ điều kiện phản ứng. 


101 


□ □□□□□ I 


pTL 
Bài 30 


BÀI THỰC HÀNH 4 

ĐIỂU CHẾ - THU KHÍ OXI VÀ 
THỬ TÍNH CHẤT CỦA OXI 

Cũng cố kiến thức vể nguyên tắc điều chế khi oxi trong phóng thí 
nghiệm, về tinh chất vật II và tính chất hoá học cùa oxi. Đổng thời 
rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thi nghiệm điểu chế và thu khí oxi 
vào Ống nghiệm bàng cách đẩy không khl và đẩy nưòc. 


I - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 1 

Điều chế và thu khí oxi: 

- Lắp dụng cụ mô phỏng như hình 4.6 
hoặc hình 4.8. Cho một lượng nhỏ 
(bằng hạt ngô) KMnƠ4 vào đáy ống 
nghiệm. Đặt một ít bông gần miệng ống 
nghiệm. Dùng nút cao su cố ống dẫn 
khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm. Đặt 
ống nghiệm vào giá đỡ hoặc kẹp gỗ sao 
cho đáy Ống nghiệm cao hơn miệng ống 
nghiệm chút ít. Nhánh dài cùa ống dẫn 
khí sâu tới gần sát đáy ống nghiệm (hoặc 
lọ) thu. 

Dùng đèn cồn đun nóng cả ống nghiệm 
chứa KMnƠ4, sau đó tập trung đốt nóng 
phần cố hoá chất. Kali pemanganat bị 
phân huỷ tạo ra khí oxi. Nhận ra khí oxi 
trong Ống nghiệm (2) bằng que đóm 
còn than hồng. 

- Sau khi kiểm tra độ kín của các nút, đốt 
nóng Ống nghiệm chứa KMnƠ4. Khí oxi 
sinh ra sẽ đẩy không khí (hình 4.6a) 
hoặc đẩy nước (hình 4.6b) và chúa dầy 
trong Ống nghiệm thu. Dùng nút cao su 
đậy kín Ống nghiệm đã chứa dầy oxi để 
dùng cho thí nghiệm sau. 



Hình 4.8 

Thục hành diều chế khí oxi 


102 











-£|5- ^ 


2 . Thí nghiệm 2 

Đốt cháy lim huỳnh trong không khí và trong khí oxi : 

Chuẩn bị dụng cụ như hình 4.1. Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ (bằng hạt 
đậu xanh) lưu huỳnh s bột. Đưa muỗng sắt có chứa lưu huỳnh vào ngọn lửa 
đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đố đưa lưu huỳnh đang 
cháy vào lọ (hoặc ống nghiệm) chứa dầy khí oxi. Nhận xét hiện tượng. 
Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra. 

II- TƯỜNG TRÌNH 

Trình bày kết quả của thí nghiệm điểu chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy 
lưu huỳnh trong khí oxi. 


Em có biết ? 

Hoá học là khoa học thực nghiệm. Thực nghiệm hoá học có vai 
trò rất quan trọng trong nghiên cứu hoá học. Nó giúp minh hoạ, 
kiểm chửng các quy luật lí thuyết, đồng thời giúp dự đoán, phát 
hiện các quy luật của Hoá học, từ dó giúp các em nắm vững kiến 
thức hoá học. Đồng thời thực nghiệm hoá học cỏn góp phần rèn 
luyện cho các em phẩm chất đạo đức của người làm công tác hoá 
học. Do đó, chúng ta phải tận dụng các buổi thực hành để củng 
cố, vận dụng kiến thức đã học, làm quen với các công tác cơ bán 
ở phòng thí nghiệm hoá học để có thể học tập Hoá học tốt hơn. 


103 



ChmneS đ 

Nước 


► Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? 

► Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất 
khử, chất oxi hoá ? 

► Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và 
trong công nghiệp như thế nào ? 

► Phản ứng thế là gì ? 

► Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? 

► Vai trò của nưốc trong đời sống và sản xuất 
như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn 
nước không bị ô nhiễm ? 



104 











ế TÍNH CHẤT - 9 

ỨNG DỤNG CỦA HĨĐRO 

Khi hiđro có những tinh chất gì ? Nó có ich lợi gi cho chúng ta ? 

Kí hiệu của nguyôn tố hiđro là H. Nguyôn tử khối bằng 1. 

Công thức hoá học của đơn chất hiđro là Hy Phân tử khối bằng 2. 

I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

1. Quan sát và làm thí nghiệm 

- Có một Ống nghiệm đậy nút kín chứa khí hiđro đặt trốn giá gỗ. Nhận xét trạng 
thái, màu sắc cùa khí H 2 . 

- Một quà bổng bay đã được bơm khí hiđro, miệng quà bóng được buộc chặt 
bằng sợi dây chỉ dài. Khi không giữ dây chỉ thì quả bóng bay sẽ di chuyển 
thế nào ? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tỉ khối của khí hiđro 
so với không khí ? 

2. Trả lời câu hỏi 

- Tỉ khối của khí hiđro đối với khổng khí là 2/29. Vậy khí hiđro nhẹ hơn không 
khí bằng bao nhiêu lần ? 

- 1 lít nước ở 15 °c hoà tan được 20 ml khí Hy Vậy tính tan trong nước của 
khí hiđro là như thế nào ? 

3. Kết luận 

Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các 
chất khí, tan rất ít trong nước. 

II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Tác dụng vối oxi 

a) Thí nghiệm 

Thu sẩn khí oxi vào lọ thuỳ tinh miệng rộng dung tích 100 ml và chuẩn bị 
dụng cụ điểu chế khí hiđro như hình 5.1. Nối ống dẫn cao su của bình điểu 
chế H 2 vói Ống thuỳ tinh đầu uốn cong và có miệng ống đã được vuốt nhọn. 
Sau khi thử độ tinh khiết, khắng định dồng khí H 2 không có lẫn khí oxi, châm 
lửa đốt khí H 2 ở đầu ống vuốt nhọn. Quan sát ngọn lửa ở đầu ống đó. 
Đưa ngọn lửa của khí H 2 đang cháy vào trong lọ đựng khí oxi (hình 5.la). 


105 



b) Nhận xét hiện tượng và giải thích 
Hiđro liếp tục cháy mạnh hơn ; tiên 
thành lọ xuất hiện những giọt 
nước nhỏ. 

Nếu đốt cháy khí hiđro trong không 
khí, đưa ngọn lửa khí hiđro đang cháy 
vào gần thành phía trong của cốc thuỷ 
tinh úp ngược (hình 5.1b), thì cũng 
thấy có những giọt nước được tạo ra ở 
thành cốc. 

Phương trình hoá học : 

2H 2 + 0 2 -£->• 2H z O 

- Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn 
hợp nổ. Hỗn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất 
nếu trộn khí H 2 với khí 0 2 theo tỉ lệ về 
thổ tích đúng như hệ số các chất trong 
phương trình hoá học trên, là 2 : 1. 

c) Trả lởi câu hòi 

- Tại sao hồn hợp khí H 2 và khí 0 2 khi 
cháy lại gây tiếng nổ ? 

- Nếu đốt cháy dòng khí H2 ngay ở đầu 
Ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí 0 2 hay 
không khí, sẽ không gây ra tiếng nổ 
mạnh, vì sao ? 

- Làm thế nào đổ biết dòng khí H 2 là 
tinh khiết dể có thể đốt cháy dòng khí 
đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh ? 

2. Tác dụng với đồng oxit 

a) Thí nghiệm 

Cho một luồng khí hiđro (sau khi đã 
kiểm tra sự tinh khiết) đi qua bột 
đồng(II) oxit CuO có màu đcn 
(hình 5.2). Ở nhiệt độ thưòng có phản 
ứng hoá học xảy ra không ? Đốt nóng 
CuO tới khoảng 400 °c rồi cho luồng 
khí H 2 đi qua. Quan sát hiện tượng. 



b) 

Hình 5.1 

Hidro cháy trong oxi (a) và 
trong không khí (b) tạo ra nuớc 



Hình 5.2 

Hidro khử dồng(II) oxit 


106 















s*- 


b) Nhận xét 

- Ở nhiệt độ thường : Không thấy có phản ứng hoá học xảy ra. 

- Khi dốt nóng tới khoảng 400 °c : Bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp 
đồng kim loại màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành ở trong ống 
nghiệm đặt trong cốc nước. 

Phương trình hoá học : 

H 2 (k) + CuO (r) —H 2 0 (h) + Cu (r) 

Khí hiđro đã chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO. Hiđro có tính khử. 

3. Kết luận 

Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những kết hợp được vói đơn chất oxi, 
mà nó còn có thể kết hợp được vái nguyên tố oxi trong một sốoxit kim loại. 
Khí hiđro có tinh khử. Các phản ứng này đều toả nhiệt. 

III- ỨNG DỤNG 

1. Dùng làm nhiỗn liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiôn liệu cho động cơ 
ô tô thay cho xăng, dùng trong đèn xì oxi-hiđro để hàn cắt kim loại. Đó là 
vì khi khí hiđro cháy, sinh ra một lượng nhiệt lớn hơn nhiều lần so với cùng 
lượng nhiên liệu khác. 

2. Là nguồn nguyên liệu trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ. 

3. Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng. 

4. Hiđro được dùng đổ bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì là khí 
nhẹ nhất. 


1. Hidro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. 

2. Khí hidro có tính khử, ở nhiệt dộ thích hợp, hidro klióng những 
kết lụrp dược với dơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp vái 
nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phấn ímg này déu toa 
nhiều nhiệt. 

3. Khí hidro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính 
khử và khi cháy toả nhiều nhiệt. 


107 



108 





Đọc thêm 


Hổn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ khi cháy ; vì hỗn hợp khí này 
cháy rất nhanh và toả ra rất nhiều nhiệt. Nhiệt này làm cho thể tích hơi nước 
tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần, do đó, làm chấn động 
mạnh không khí, gây ra tiếng nổ. 

Để tránh hiện tượng nổ mạnh, trước khi đốt hiđro phải thử xem khí H 2 đó có 
lẫn khí oxi không bằng cách thu khí H 2 đổ vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt ở 
miệng Ống nghiệm. Nếu H 2 là tinh khiết thì chì nghe thấy tiếng nổ nhỏ, nếu 
H 2 có lẫn 0 2 (hoặc không khí) tiếng nổ mạnh. Muốn thu được H 2 tinh khiết 
từ dụng cụ điểu chế H 2 , lúc đầu phải cho luồng khí 1Ỉ2 thoát ra ngoài để cuốn 
hết không khí có sẵn trong thiết bị, sau đó mới thu được H 2 tinh khiết. 


BÀI TẬP 

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau : 

a) sắt(lll) oxit; b) Thuỷ ngân(ll) oxit; c) Chì(ll) oxit. 

2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết. 

3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

Trong các chất khí, hiđro lằ khí.Khí hiđro có 


Trong phản ứng giữa H 2 và CuO, H 2 có.vì 

.của chất khác ; CuO có. 

vì.cho chất khác. 


4. Khử 48 gam đồng(ll) oxit bằng khí hiđro. Hãy : 

a) Tinh số gam đồng kim loại thu được ; 

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 

5. Khử21,7 gam thuỷ ngân(ll) oxit bằng khl hiđro. Hãy : 

a) Tính số gam thuỷ ngân thu được ; 

b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cẩn dùng. 

6 *. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khl hiđro tác dụng với 2,8 lít khl oxi 
(các thể tích khi đo ở đktc). 


tính oxi hoá ; 
tính khử; 
chiếm oxi; 
nhường oxi; 
nhẹ nhất 


109 









PHẢN ỨNG OXI HOẢ-KHỬ 

Phản ứng oxi hoá - khử là gi ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? 


1. Sự khử. Sự oxi hoá 

a) Sự khử 

Trong phản ứng hoá học giữa khí H 2 và CuO ở nhiệt độ cao : 

CuO + H 2 —Cu + Hp (1) 

khí H 2 đã chiếm nguyên tố oxi trong CuO. 

Trong phản ứng (1) đã xảy ra quá trình tách nguyền tử oxi khỏi hợp chất 
CuO, ta nói đã xảy ra sự khử CuO tạo ra Cu. 

Ở các nhiột độ cao khác nhau, khí H 2 có thổ chiếm được nguyôn tố oxi của 
một số oxit kim loại khác, như sắt(III) oxit Fe 2 0 3 , chì(II) oxit PbO, 
thuỷ ngân(II) oxit HgO... Người ta nói: Trong các phản ứng hoá học này đã 
xảy ra sự khử (hoặc sự khử oxí) oxit kim loại. 

Như vậy : Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử. 

b) Sựoxi hoá 

Chúng ta đã biết (ở bài 25) : Sự tác dụng của oxi với một chất lờ sự oxi hoá. 
Trong phản ứng (1) trôn đây đã xảy ra quá trình kết hợp của nguyên tử oxi 
trong CuO với H 2 , ta nói đã xảy ra sựoxi hoá H 2 tạo thành H 2 0. 

2. Chất khử và chất oxi hoá 

a) Trả lời câu hỏi 

Trong phản ứng hoá học (1) và trong phản ứng c + 0 2 -£-> 0O 2 , chất nào 
được gọi là chất khử ? Chất nào được gọi là chất oxi hoá ? Vì sao ? 

b) Nhận xét 

- H2 và c là chất khử vì là chất chiếm oxi. 

- CuO, 0 2 là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi, bản thân oxi cũng là chất oxi hoá. 

c) Kết luận 

- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 

- Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi lioá. 

- Trong phản ứng của oxi với cacbon, bản thán oxi cũng là chất oxi hoá. 



-í*- 


3. Phản ứng oxi hoá khử 

Có thể biổu diễn 2 quá trình sự khử và sự oxi hoá trong phản ứng (1) bằng 
sơ đồ sau : 


- sự oxi hoấ H2 


Như vậy : Sự khử và sự oxi hoá là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy 
ra dồng thời trong cùng một phàn ứng hoá học. Phản ứng hoá học này được 
gọi là phản ứng oxi hoá - khử. 

Do đó có định nghĩa : 

Phàn ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự 
oxi hoá và sự khử. 

4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử 

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học làm cơ sở của nhiều công nghệ 
sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hoá học. Người ta sử dụng hợp 
lí các phản ứng oxi hoá - khử để tãng hiệu suất, nâng cao chất lượng sàn phẩm. 
Nhiểu phản ứng oxi hoá - khử diễn ra trong quá trình kim loại bị phá huỷ 
trong tự nhiên. Người ta đã tìm được nhiều biện pháp hạn chế các phản ứng 
oxi hoá - khử không có lợi. 


1. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. Chất nhưìmg oxi cho 
chất khác là chất oxi hoá. 

2. Sự tách oxi ra khỏi lụ/p chất là sự khử. Sự tác dụng của oxi với 
một chất là sự oxi hoá. 

3. Phán ứng oxi hoá—khử là phấn ứng hoá học trong dó xảy ra dổng 
thời sự oxì lioá và sự khử. 


111 


Đọc thêm 

1. Ở cấp Trung học cơ sở ta thừa nhận định nghĩa sự oxi hoá, sự khử cũng 
như chất oxi hoá, chất khử gắn với sự nhường hoặc nhận oxi. 

Người ta còn có thể định nghĩa sự oxi hoá, sự khử, chất oxi hoá, chất khử gắn 
với sự nhường hoặc nhận hiđro. Thí dụ : Ở phàn ứng (1) giữa CuO và H 2 , do 
cổ sự kết hợp với H 2 , ta nói có sự khử ; Ở phản ứng Cl 2 + H 2 —> 2HC1 
cũng cổ sự khử clo vì cổ sự kết hợp với H 2 . Vì vậy có thể mở lộng là : 

- Chất chiếm oxi của chất khác hoặc là chất nhường hiđro cho chất khác 
là chất khử. 


- Chất nhường oxi cho chất khác hoặ 

2. Sau này ở cấp Trung học phổ thông 
sẽ đưa ra định nghĩa mở rộng : sự 
oxi hoá và sự khử gắn với sự 
chuyển dịch electron. Thí dụ, trong 
phản ứng của Na và 0 2 đã có sự 
chuyển dịch electron từ nguyên từ 
natri sang nguyên tử oxi, vì vậy có 
sự oxi hoá Na thành Na^ 
(sự nhường e), natri là chất khử 
(nguyên từ nhường e), oxi là chất 
oxi hoá (nguyên tử nhận e). 

Có những phàn ứng hoá học tuy 
không có oxi tham gia nhưng có sự 
chuyển dịch electron nên cũng 
được gọi là phản ứng oxi 
hoá - khử. Thí dụ, trong phản ứng 
giữa natri và clo, đã có sự chuyển 
dịch electron từ nguyỗn tử natri 
đến nguyên tử clo, vì vậy natri 
được gọi là chất khử, clo được gọi 
là chất oxi hoá. 


là chất kết hợp với hiđro là chất oxi hoá. 
sự nhường e (sự oxi hoá) 


4Na + ơ 2 —> 2Na 2 0 

4g sự nhận e (sự khử) 
4Na + ỗ 2 —> 2Náị o 2- 

chất khử chấtouhoá 


sự nhường e (sự oxi hoá) 


2Na + Cl 2 —► 2NaCl 

L__—__i 

sự nhận e (sự khử) 
2e 

2Na + Cl 2 —> 2Na + Cl- 
chấtkhử chấtoxihoá 


112 


Do đó, phản ứng oxi hoá - khử còn được định nghĩa là phản ứng hoá học 
trong đó cố sự chuyển dịch electron giữa các chất phàn ứng. 









BÀI TẬP 


1. Hãy chép vào vỏ bài tập những câu đúng trong các câu sau đây : 

A. Chất nhuởng oxi cho chất khác là chất khử; 

B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá ; 
c. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử; 

D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra sự oxi hoá ; 

E. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra đồng thời sự 
oxi hoá và sự khử. 

2. Hãy cho biết trong những phản ứng hoá học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào 
là phản ứng oxi hoá - khử ? Lọi ích và tác hại của mỗi phản ứng ? 

a) Đốt than trong lò : c + 0 2 COj 

b) Dùng cacbon oxit khử sắt(lll) oxlt trong luyện kim : 

Fe 2 0 3 + 3C0 -£-» 2Fe + 3CO z 

c) Nung vôi: CaCO s -£-> CaO + C0 2 

d) Sắt bị gỉ trong không khí ẩm (phản ứng chính): 4Fe + 30 2 —> 2Fe 2 0 3 

3. Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đổ sau : 

Fe 2 0 3 + CO ---> C0 2 + Fe 

Fe 3 0 4 + H 2 ---» H 2 0 + Fe 

C0 2 + Mg ---» MgO + c 

Các phản ứng hoá học này có phải là phản ứng oxi hoá - khử không ? Vì sao ? Nếu 
là phản ứng oxi hoá - khử, cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hoá ? Vì sao ? 

4*. Trong phòng thi nghiệm, ngưỡi ta đã dùng cacbon oxit co để khử 0,2 mol Fe 3 0 4 
và dùng khi hiđro để khử 0,2 mol Fe 2 0 3 ỏ nhiệt độ cao. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra : 

b) Tinh số llt khí co và H 2 ở đktc cẩn dùng cho mỗi phản ứng ; 

c) Tính sô' gam sắt thu được à mỗi phản ứng hoá học. 

5*. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt(lll) oxit và thu được 
11,2 gam sắt. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra : 

b) Tinh khối lượng sắt(lll) oxit đã phản ứng : 

c) Tính thể tích khi hiđro đã tiêu thụ (ỏ đktc). 


113 


ế ĐlỂư CHẾ KHÍ HIĐRO - 
PHẢN ỨNG THẾ 

Trong phòng thi nghiệm và trong công nghiệp nhiều khi người ta 
cần dùng khí hiđro. Làm thế nào để điều chế được khí hiđro ? 
Phản ứng điểu chế khí hiđro trong phóng thí nghiệm thuộc loại 
phản ứng nào ? 


I - ĐIỂU CHẾ KHÍ HIĐRO 

1. Trong phòng thí nghiệm 

o) Làm thí nghiệm điổu chế khí hiđro trong ống nghiệm. 
Cho một mảnh kẽm Zn (hoặc 2-3 hạt kẽm) vào 
Ống nghiệm và rót 2-3 ml dung dịch axit clohiđric 
HC1 vào đó (hình 5.4). Nhận xét hiện tượng. 

Đậy Ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí 
xuyên qua. Sau khi thử độ tinh khiết, khẳng định 
dòng khí hiđro không có lẫn oxi (hoặc chờ 
khoảng một phút cho khí 1Ỉ2 đẩy hết không khí 
ra khỏi ống nghiệm), đưa que đóm còn tàn đỏ 
vào đầu Ống dẫn khí. Nhận xét. 

Sau đó đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn 
khí. Nhận xét. 

Nhỏ một giọt dung dịch trong ống nghiệm lên mặt 
kính đồng hổ và đem cô cạn. Nôu hiện tượng. 

b) Nhận xét 

- Có các bọt khí xuất hiện trôn bổ mặt mành kẽm 
rồi thoát ra khỏi chất lỏng, mành kẽm tan dần ; 

- Đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí, khí 
thoát ra không làm cho than hồng bùng cháy ; 

- Đưa que đóm dang cháy vào đầu ống dẫn khí, khí 
thoát ra sẽ cháy dược trong không khí với ngọn 
lửa màu xanh nhạt, đố là khí hiđro ; 

- Cô cạn một giọt dung dịch, sẽ dược chất rắn màu 
trắng, đó là kẽm clorua ZnCl2. 



Hình 5.4 

Điẻu chí' khí hidro. 
Khí hidro cháy 
trong không kin' 


114 





Phương trình hoá học : 

Zn + 2HC1 —> ZnCl 2 + H 2 T (,) 
Để điểu chế khí hiđro có thể thay 
dung dịch axit clohiđric bằng dung 
dịch axit suníuric H 2 S0 4 loãng, thay 
kẽm bằng các kim loại như sắt Fe hay 
nhôm AL 

c) Có thổ điổu chế H 2 với lượng lớn hơn 
trong dụng cụ như hình 5.5. 

- Đổ dung dịch axit clohiđric loãng 
vào phỗu. 

- Mở khoá cho dung dịch axit từ 
phễu chảy xuống lọ và tác dụng 
với kẽm. 

- Có thể thu khí hiđro vào ống nghiệm 
bằng hai cách : 

H 2 đẩy nước ra khỏi ống nghiệm 
(hình 5.5a) hoặc H 2 đẩy không khí 
ra khỏi ống nghiệm (hình 5.5 b). 


b) 

Hình 5.5 

Điều chẾ và thu khí hidro 



2. Trong công nghiệp 

Người ta điểu chế H 2 bằng cách 
điện phân nước (hình 5.6) hoặc 
dùng than khử oxi của H z O trong 
lò khí than hoặc điểu chế H 2 từ khí 
tự nhiẽn, khí dầu mỏ. 

Thi dụ 


2H 2 Q (liộnphan > 2H 2 t + O z T 



1 1 : chỉ chít khí bay ten. 


115 


















II-PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ? 

1. Trả lời câu hỏi 

- Trong hai phản ứng : 

Zn + 2HC1 —► ZnCl2 + H 2 Í 

Fe + H 2 S0 4 —> FcSƠ 4 + H 2 ? 

nguyên tử cùa đơn chất Zn hoặc Fe đã thay thế nguyên tử nào cùa axit ? 

- Hai phản ứng hoá học trôn được gọi là phản ứng thế. Vậy phản ứng thế là 
phản ứng hoá học như thế nào ? 

2. Nhận xét 

- Nguyôn tử của đơn chất Zn (hoặc Fe) đã thay thế nguyốn tử của nguyên tố 
hiđro trong hợp chất (axit). 

- Phản ứng thế là phàn ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên 
tử của đan chất thay thế nguyên tử cùa một nguyền tố khác trong hợp chất. 

1. Trong phòng thí nghiệm, khí hidro dược diều chếhằng cách cho axit 
(HCl hoặc llfi0 4 loãng) tác dụng với lãm loại kẽm (hoặc sắt, nhóm). 

2. Thu khí ỉỉ 2 vào ống nghiệm hằng cách dẩy không khí hay dẩy 
nước. Nhận ra khí H 2 hằng que dóm dang cháy. 

3. Phản ímg thế là plidn ứng hoá học giữa dơn chất và hạp chất, 
trong dó nguyên tử của dơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên 
tố khác trong hợp chất. 


Đọc thêm 

1. Trong phòng thí nghiệm hoá học người ta 
còn dùng bình Kíp để điểu chế khí hiđro 
(hình 5.7a). 

Có thể tự chế tạo bình Kíp đơn giàn (hình 5.7b): 
Khi cần điểu chế H2, cho dung dịch axit vào 
lọ thuỷ tinh sao cho dung dịch axit vừa ngập 
các viên kẽm đặt trong ống nghiệm. Mở kẹp 
Mo, khí H 2 được tạo thành sẽ đi ra theo ống 
cao su. Muốn cho phản ứng ngừng lại, ta rút 
Ổng nghiệm lốn cao hơn mặt dung dịch axit 
đựng trong lọ hoặc đóng kẹp Mo. 



a) Bình Kíp 


2. Phản ứng thế giữa HC1 và Zn là một phản 
ứng oxi hoá - khử. 



116 


Hình 5.7 




BÀI TẬP 


1. Những phương trình hoá học nào dưới đây có thể được dùng để điểu chế hiđro trong 
phòng thí nghiệm ? 

a) Zn + H 2 S0 4 —> ZnS0 4 + H 2 T 

b) 2H 2 0 <liệnphan > 2H 2 Í + 0 2 t 

c) 2AI + 6HCI -> 2AICI3 + 3H 2 T 

2. Lập phương trình hoá học của các sơ đổ phản ứng cho sau đây và cho biết chúng 
thuộc loại phản ứng hoả học nào. 

a) Mg + 0 2 —> MgO 

b) KMn0 4 --•» K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

c) Fe + CuCI 2 —> FeCI 2 + Cu 

3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khl, phải để vị tri ống nghiệm 
như thế nào ? Vì sao ? Đối với khl hiđro, có làm thế được không ? Vì sao ? 

4*. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt. dung dịch axit clohiđric HCI 
và dung dịch axit sunturic H 2 S0 4 loãng : 

a) Viết các phương trình hoá học có thể điều chế hlđro ; 

b) Phải dùng bao nhíẽu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chể được 2,24 lít khí 
hiđro (ở đktc) ? 

5. Cho 22,4 g sắt tác dụng VỚI dung dịch loãng có chúa 24,5 g axlt sunturic. 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ? 

b) Tinh thể tích khi hiđro thu được ở đktc. 


117 



(^) BẢI LUYỆN TẬP 6 

Nắm vững những tính chất và điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, 
chất khử, sựoxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử. 

I - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp hiđro không những kết hợp được 
với đơn chất oxi mà còn có thổ kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit 
kim loại. Các phản ứng này đéu toả nhiệt. 

2. Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ (nhẹ nhất trong 
các chất khí), tính khử và khi cháy toả nhiểu nhiệt. 

3. Có thể điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách cho dung dịch 
axit clohiđric HC1 hoặc dung dịch axit suníủric H 2 S0 4 loãng tác dụng với 
kim loại như Zn, Fe, AL Có thể thu khí hiđio vào bình bằng 2 cách : đẩy 
không khí hoặc đẩy nước (miệng bình úp xuống dưới). 

4. Phàn ứng thế là phàn ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên 
tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. 

5. Quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất là sự khử. Chất chiếm oxi của 
chất khác là chất khử. 

6. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. Đơn chất oxi hoặc chất 
nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá. 

7. Phản ứng oxi hoá - khử là phản úng hoá học trong đó xảy ra đồng thời 
sự oxi hoá và sự khử. 

II-BÀI TẬP 

1. Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng của H 2 vãi các chất: 0 2 , Fe 2 0 3 , 
Fe 3 0 4 , PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên 
thuộc loại phản ứng gì ? 

2. Có 3 lọ đựng riêng biệt các khi sau : oxi, không khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào 
có thể nhận ra chất khi trong mỗi lọ ? 


118 





3. Cho dung dịch axit sunturíc loãng, nhôm và 
các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8, Hãy 
chọn câu trả lời đúng trong các câu sau : 

A. Có thề dùng các hoá chất và dụng cụ đã 
cho để điểu chế và thu khí oxi. 

B. Cố thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã 
cho để điều chế và thu không khí. 
c. C6 thể dùng các hoá chất và dụng cụ đă 
cho để điều chế và thu khí hiđro. 

D. Có thể dùng để điều chế khí hiđro nhưng 
không thu đuọc khi hiđro. 

4. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau : 


- cacbon đioxít + nuớc —* axit cacbonic (H 2 C0 3 ) (1) 

- lưu huỳnh đioxit + nước * axit sunturơ (H 2 SOj) (2) 

- kẽm + axit clohiđric —> kẽm clorua + H 2 T (3) 

- điphotpho pentaoxit + nước —> axit photphoric (H 3 P0 4 ) (4) 

- chì(ll) oxit + hiđro ---» chì (Pb) + H 2 0 (5) 

b) Mỗi phản ứng hoá học trên đây thuộc loại phản ứng nào, vì sao ? 


5*. a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn hợp 
đồng(ll) oxit và sắt(lll) oxit ở nhiệt độ thích hạp. 

b) Trong các phản ứng hoá học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá ? 
Vì sao ? 

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,80 gam sắt thì thể tích 
(ở đktc) khí hiđno vùa đủ cần dùng để khửđổng(ll) oxit và sắt(lll) oxit là bao nhiêu ? 

6*. Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunturìc loãng. 

a) Viết các phương trình hoá học của phản úng. 

b) Cho củng một khối lượng các kim loại trẽn tác dụng hết với axit dư thi kim loại 
nào cho nhiều khí hiđro nhất ? 

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng của kim loại nào đã 
phản ứng là nhỏ nhất ? 



119 





ể BÀI THỰC HÀNH 5 

ĐIỂU CHÊ - THU KHÍ HIĐRO VÀ 
THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐRO 

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hiđro trong phóng thí 
nghiệm, tinh chất vật li và tinh chất hoả học của hiđro ; Đổng thời 
rèn luyện kỉ năng lắp ráp dụng cụ thl nghiệm điều chế và thu khí 
hiđro vào ổng nghiệm bàng cách đẩy không khl và đẩy nước. 

I - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 1 

Điều chê' khí hùíro từ axit clohiđríc HCI, kẽm. Đốt cháy khí hictro trong 
không khí: 

Lấp dụng cụ như hình 5.4. Cho vào ống nghiệm 3 ml dung dịch axit clohiđric 
HC1 và 3 - 4 hạt kẽm Zn. Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí 
xuyên qua. Sau khi thử độ tinh khiết, khẳng định dòng khí hiđro không cố 
lẫn oxi (hoặc chờ khoảng một phút cho khí hiđro đẩy hết không khí ra khỏi 
ống nghiệm), sau đó đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét 
các hiện tượng. 

2. Thí nghiệm 2 

Thu khí hiđro bằng cách đẩy không khi: 

Lắp dụng cụ như hình 5.4. úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hiđro 
sinh ra. Sau một phút, giữ cho ống nghiệm đứng thẳng và miệng ống úp 
xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm vào gần sát ngọn lửa đèn cồn. Quan sát, 
nhận xét hiện tượng. 

3. Thí nghiệm 3 

Hiđro khử đồngịll) oxit: 

Cho vào Ống nghiệm khoảng 10 ml dung 
dịch axit clohiđric loãng và 4 - 5 viên kẽm. 

Đậy Ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn 
thuỷ tinh xuyôn qua, ở dầu ổng thuỷ tinh này 
được uốn gấp khúc chữ V có chứa một ít bột 
đồng(Il) oxit CuO (hình 5.9). Sau khi khẳng 
định dòng khí hiđro không có lẫn oxi, dùng 
đèn cồn hơ nóng đẻu ống thuỷ tinh, sau đó 
đun nóng mạnh ở chỗ có CuO. Nhận xét 
màu chất tạo thành, giải thích. 

II-TƯỜNG TRÌNH 

Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hoá học của 3 thí nghiệm. 



120 



NƯỚC 

Nưởc có thành phần và tinh chất như thế nào ? Nưởc có vai trò gì 
trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gi để giữ cho nguồn nước 
không bị 6 nhiễm ? 


I - THÀNH PHẨN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC 

1 . Sự phân huỷ nước 

d) Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi 

Lắp thiết bị phân huỳ nước theo hình 5.10. Khi cho 
dòng điện một chiều đi qua nước (đã có pha thôm một 
ít dung dịch axit sunfuric để làm tăng độ dẫn điện của 
nước), trôn bổ mặt hai điện cực (Pt) xuất hiện bọt khí. 
Các khí này tích tụ trong hai đắu ống thu A và B. 
Thể tích khí trong ống A luôn gấp 2 lần thể tích khí 
trong ống B. Đốt khí trong ống A, nó cháy kèm theo 
tiếng nổ nhỏ tạo ra nước, đó là khí hiđro. Khí trong 
ống B làm cho que đóm còn than hồng bùng cháy, đó 
là khí oxi 

- Hãy cho biết kết luận rút ra được từ thí nghiệm phân 
huỷ nước bằng dòng điện. 

- Hãy cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí H 2 và ơ 2 thu được 
trong thí nghiệm. 

- Viết phương trình biổu diỗn sự phân huỷ nước bằng 
dòng điện. 

b) Nhận xét 

- Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trôn bể mặt 
2 điện cực sẽ sinh ra khí hiđro và khí oxi. 

- Thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích khí oxi. 

- Phương trình hoá học : 

2H 2 0 diệnphâ " > 2H 2 T + ơ 2 t 



Hình 5.10 
Phân huỷ nước 
bàng dòng diện 


121 











2. Sự tổng hợp nước 

a) Quan sát liìnli vẽ (hoặc xem hăng hình) mô tà thí nghiệm. 

Thiết bị tổng hợp nước (hình 5.11). 

- Cho nước vào đầy ống thuỷ tinh hình trụ. Cho vào ống lần lượt 
2 thổ tích khí hiđro và 2 thể tích khí oxi. Mực nước trong ống ở 
vạch số 4. Đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp H 2 và 0 2 sẽ nổ. Mực 
nước trong ống dâng lên. Khi nhiệt độ trong ống bằng nhiệt độ 
bên ngoài thì mực nước dừng lại ở vạch chia số 1. 

Chất khí còn lại làm que đóm còn than hồng bùng cháy. 
Đó là khí oxi. 


b) Nhận xét 

- Sau khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp gồm 4 thể tích H 2 và 0 2 
sẽ chi còn 1 thể tích 0 2 . Vậy 1 thổ tích khí oxi đã hoá hợp với 2 
thể tích khí hiđro đổ tạo thành nước : 


2Hj + Oj -í-> 2H 2 0 

- Có thổ tính được thành phẩn khối lượng của các nguyên tố hiđro 
và oxi trong nước được không ? 

Nếu dùng 2.22,4 lít khí hiđro (đktc) cổ khối lượng là 
2.2 gam = 4 gam thì phải dùng 1.22,4 lít khí oxi (đktc) có khối 
lượng là 1.32 gam để tạo ra nước. Vậy, tỉ lệ khối lượng của các 
nguyên tố hiđro và oxi trong H 2 0 là : 

4:32 = 1:8 

Thành phần khối lượng của H và o là : 


%m H 


1.100% 

1+8 


11 , 1 % 


3. Kết luận 

Từ sự phân huỳ và tổng hợp nước, ta thấy : Nước là hợp chất tạo 
hởi 2 nguyên tố là hiclro và oxi. Chúng đã hoá hợp với nhan : 

a) Theo ti lệ thể tích là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi; 

b) Theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi hoặc 2 phần 
hiđro và 16 phần oxi. Suy ra : úhg với 2 nguyên tử hiđro có 
1 nguyên tử oxi. 

Như vậy, bằng thực nghiệm người ta cũng tìm ra công thức Itoá 
học của nước là : H-,0. 



b) 


Hình 5.II 
Tổng hợp nuớc: 

a) Trước khi nổ 

b) Sau khi nổ 


122 










s*- 


II - TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC 

1. Tính chất vật lí 

Nuức là chất lỏng không màu (tuy nhiên lớp nước dày thì có màu xanh 
da trời), không mùi, không vị, sôi ở 100 °c (ở áp suất khí quyổn là 
760 mm Hg), hoá rắn ờ 0 °c thành nước đá và tuyết. Khối lượng riông ở 4 °c 
là 1 g/ml (hoặc 1 kg/lít). Nước c6 thể hoà tan được nhiều chất rắn (đường, 
muối ăn...), chất lỏng (cồn, axit...), chất khí (HC1, NHj...). 

2. Tính chất hoá học 

a) Tác dụng với kim loại 

- Thi nghiệm : Cho một mẩu kim loại natri (Na) nhỏ 
bằng hạt đậu xanh vào cốc nước (hình 5.12). 

Nhận xét hiện tượng. 

- Nhộn xét: Natri phản ứng với nước, nóng chảy thành 
giọt tròn có màu trâng chuyển động nhanh trôn 
mặt nước. Mẩu Na tan dần cho đến hết, có khí H 2 
bay ra, phản ứng toả nhiểu nhiệt. Làm bay hơi nước 
của dung dịch tạo thành, sẽ được một chất rắn trắng, 
đó là natri hiđroxit NaOH. 

Phương trình hoá học : 

2Na + 2H 2 0 —> 2NaOH + H 2 T 

- Nước có thể tác dụng với một số kim loại khác ở 
nhiệt độ thường như K, Ca... 

h) Tác dụng với một sốoxit bazơ 

- Thí nghiệm : Cho vào bát sứ (hoặc ống nghiệm) một cục nhỏ vôi sống - canxi 
oxit CaO. Rót một ít nước vào vôi sống. Nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào 
dung dịch nước vôi. Hiện tượng xảy ra như thế nào ? 

- Nhận xét: Cổ hơi nước bốc lỏn, canxi oxit rắn chuyển thành chất nhão là vôi 
tôi - canxi hiđroxit Ca(OH) 2 . Phản ứng toà nhiểu nhiệt. Nguyôn nhân là do 
có phản ứng CaO hoá hợp với nước : CaO + H 2 0 —» Ca(OH) 2 . Dung dịch 
nước vôi làm đổi màu quỳ tím thành xanh. 

- Tương tự: H z O cũng hoá hợp với Na^, I^o... tạo ra nalri hiđroxit NaOH, 
kali hiđroxit KOH... 

Như vậy, hợp chất tạo ra do oxit bazơ hoá hợp với nước thuộc loại bazơ. 
Dung dịch bazơ làm dổi màu quỳ tím thành xanh. 



123 




c) Tác dụng với một số oxit axit 

- Thí ngliiệm : Nước hoá hợp với điphotpho pentaoxit P 2 Oj lạo ra axit 
photphoric H jP0 4 : 

P 2 O s + 3H 2 0 —> 2H 3 P0 4 
Dung dịch axit HjP0 4 làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ. 

- Nước cũng hoá hợp với nhiều oxit axit khác như S0 2 , SO3, N 2 O s ... tạo ra axit 
tương ứng. 

Hợp chất tạo ra do nước hoá hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit 
làm đổi màu quỳ tím tlìờnh đỏ. 

III - VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SÔNG VÀ SẢN XUẤT. 
CHỐNG Ỏ NHIỄM NGUỒN NƯỚC 

Nước hoà tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống. Nước cũng 
tham gia vào nhiều quá trình hoá học quan trọng trong cơ thể người và động 
vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải... Lượng nước trên Trái Đất là rất lớn vì 
3/4 diện tích Trái Đất là các đại dương, biển, hồ, sông ngòi. Có nhiều mỏ 
nước trong lòng đất. Nhưng sự phân bố nước trôn bề mặt Trái Đất không đổng 
đều. Có nhiều vùng đất rất hiếm nước, đất đai biến thành sa mạc. 

Lượng nước ngọt là rất nhỏ so với lượng nước trên Trái Đất. Nhiều nguồn 
nước ngọt đang bị ô nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt và chất thải công, 
nông nghiệp. Do đó phải sử dụng tiết kiệm nước. Mỗi người cần góp phần 
giữ cho các nguồn nước không bị ô nhiễm : không được vứt rác thải xuống 
ao, hồ, kỗnh rạch, sông ; phải xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải công 
nghiệp trước khi cho nước thải chảy vào hồ, sông, biổn. 

/. Nước là hợp chối tạo hởi hai nguyên tố là hidro và oxi, chúng dã hoá 
hợp với nhau llieo ti lệ thể tích là hai phần khí hidro và một phàn khí oxi. 

2. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 °c, 
lioa tan dược nhiều chất rắn, lỏng, khí. 

3. Nước tác dụng vài một số kim loại ở nlúẹt dộ thường (như Na, K, 
Ca,...) tạo thành hazơ và hidro ; tác dụng với một sốoxit hazfftạo ra 
hazơ như NaOỈỈ, KOH, Ca(OH) 2 ; tác dụng vài nhiêu oxit axit 
tạo ra axit. 


124 


Em có biết 


Khối lượng nước tiêu thụ trên thế giới được phán phối như sau : 
Từ3 - 9% dừng trong nhu cầu sinh hoạt, từ 15 - 17% dùng trong 
sdn xuất công nghiệp, còn lại khoảng 80% dùng trong sán xuất 
nông nghiệp. 

Nước còn lờ một trong những chi tiêu xác định mức độ phát triển 
của nền kinh tế xã hội. Thí dụ, để có được 1 tấn sản phẩm, lượng 
nước cần tiêu thụ như sau : Than cần từ3 -5 tấn nước, dầu mỏ từ 
30 - 50 tấn nước, giấy từ200 - 300 tấn nước, gạo từ5000 - 10000 
tấn nước, thịt từ 20000 - 30000 tấn nước. 


BÀI TẬP 

1. Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

Nước là hợp chất tạo bởi hai.là..và 

.Nước tác dụng vôi một số.ở nhiệt độ 

thương và một sổ.tạo ra bazd ; tác dụng với 

nhiều.tạo ra axit. 


2. Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định 
lượng của nước ? Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

3. Tính thể tích khi hiđro và khi oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 
1,8 gam nước. 

4. Tinh khối lượng nước d trạng thái lỏng sẽ thu đuạc khl đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí 
hiđro (ở đktc) với khí oxi. 

5. Viết phương trình hoá học cửa các phản ứng tạo ra bazơ và axit. Làm thể nào để 
nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ? 

6. Hãy kể ra những dãn chứng vé val trò quan trọng của nước trong đời sống và sản 
xuất mà em nhìn thấy trực tiếp. Nêu những biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước 
ỏ địa phương em. 


oxit axit; 
oxit bazo; 
nguyên tổ; 
hiđro; oxi; 
kim loại 


125 










AXIT - BAZƠ - MUỐI 



Chúng ta đã làm quen vói một loại hợp chất có tên là oxit. Trong 
các hợp chất vò cơ còn có các loại hợp chết khác: Axit, bazơ, muối. 
Chúng là những chất như thế nào ? Có cõng thức hoá học và 
tên gọi ra sao ? Được phàn loại như thế nào ? 


I - AXIT 

1. Khái niệm 

a) Trả lời câu Itỏi 

- Hãy kể tên 3 chất là axit mà em biết. 

- Nhận xét thành phần phân tử của các axit đó. Thử nỗu định nghĩa của axit 
theo nhận xét trôn. 

b) Nhận xét 

- Một số axit thường gặp : Axit clohiđric HC1, axit sunfuric H 2 S0 4 , axit nitric 
HNOj. 

- Trong thành phần phân tử của các axit trên đãy đều có 1 hay nhiểu nguyên 
tử hiđro liôn kết với gốc axit (-Q, = S0 4 , -NOj ; mỗi gạch ngang biểu thị 
một hoá trị). 

c) Kết luận 

Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các 
nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại. 

2. Công thức hoá học 

Công thức hoá học của axit gồm một hay nhiổu nguyên tử H và gốc axit. 

3. Phân loại 

Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia ra làm 2 loại : Axit không cố oxi 
(HC1, HjS ) và axit có oxi (H 2 SƠ 4 , HjP0 4 , HNO 3, H 2 S0 3 ...). 

4. Tên gọi 

a) Axit không có oxi 

Tên axit: axit + tên phi kim + hiđric. 


126 



Thí dụ 


axit clohiđric ; 


s*- ^ 


HCI : 


H 2 S : axit suníuhidríc 


Gốc axit 

tương ứng là : - G : clorua ; = s : sunfua. 

h) Axit có oxi 

-Axit có nhiều nguyên tử oxi: 

Tên axit: axit + tên của phi kim + ic. 

Thí dụ 

HN0 3 : axit nitric ; H 2 SƠ 4 : axit sunfuric ; H 3 P0 4 : axit photphoric 
- NOj : nitrat ; = S0 4 : sunfat ; = P0 4 : photphat. 


-Axit có ít nguyên tửoxi : 

Tên axit : axit + tén phi kim + ơ. 

Thí dụ : l-^sc^ : axit suníurơ 

= S0 3 : sunfil. 


II-BAZƠ 

1. Khái niệm 

a) Trả lời cáu hỏi 

- Hãy kể tôn 3 chất là bazơ mà em biết. 

- Nhận xét thành phần phân tử cùa các bazơ. Thừ nôu định nghĩa của bazơ. 

b) Nhận xét 

- Một số bazơ thường gặp : NaOH, Ca(OH) 2 , Cu(OH) 2 . 

- Trong thành phần phân tử của bazơ cỗ 1 nguyỗn tử kim loại và 1 hay nhiéu 
nhóm - OH. 

c) Kết luận 

Phiin tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm 
hiđroxit (- OH). 

2. Công thức hoá học 

Công thức hoá học của bazơ gồm một nguyên tử kim loại (M) và một hay 
nhiều nhóm hiđroxit - OH. Do nhóm - OH có hoá trị I nôn kim loại có hoá 
trị bao nhiêu thì phân tử bazơ cổ bấy nhiêu nhóm - OH : M(OH) n , n = hoá 
trị cùa kim loại. 


127 



3. Tên gọi 

Bazơ được gọi tên theo trình tự: 

Tên bazơ: tén kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hiđroxit 
NaOH : natri hiđroxit; 

Ca(OH) 2 : canxi hiđroxit; 

Cu(OH ) 2 : đồng(II) hiđroxit; 

Fe(OH) 3 : sắt(in) hiđroxit. 

4. Phân loại 

Các bazơ được chia làm 2 loại tuỳ theo tính tan của chúng. 
ơ) Bazơ tan được trong nước gọi là kiểm. 

Thí dụ : NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 . 
b) Bazơ không tan trong nước 

Thí dụ : cũ(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Fe(OH) 3 . 


III -MUỐI 

1. Khái niệm 

a) Trả lời câu hỏi 

- Kể tôn một số muối thường gặp. 

- Nhận xét thành phần phân tử của muối. 

b) Nhận xét 

- Một số muối thường gặp : NaCl, CuS0 4 , NaNƠ 3 , Na^,, NaHC0 3 . 

- Trong thành phần phân tử cùa muối có nguyên tử kim loại và gốc axit. 

c) Kết luận 

Phán tử muối gồm có một lưty nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều gốc axit. 

2 . Công thức hoá học 

Công thức hoá học của muối gồm 2 phần : kim loại và gốc axit. 

Thí dụ: Na 2 C0 3 , NaHCO, 

Gốc axit: = Óo 3 , - HC0 3 

(cacbonat) (hiđrocacbonat) 


128 


s*- 


3. Tên gọi 

Muối được gọi tôn theo trình tự sau : 

Tên muôi : tèn kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại cố nhiều hoá trị) 
+ tên gốc axit. 

Na2S0 4 : natri suníat; 

Na2S0 3 : natri suníĩt; 

ZnCl 2 : kẽm clorua ; 

Fe(N0 3 ) 3 : sắt(ni) nitrat; 

KHCOj : kali hiđrocacbonat. 

4. Phân loại 

Theo thành phần, muối được chia ra hai loại: muối trung hoà và muối axit. 
a) Muối trung hoà 

Muối trung hoà là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể 
thay thế hằng nguyên tử kim loại. 

Thí dụ : N^SỌp N^oa,, CaC0 3 . 
h) Muối axit 

Muối axit la muôi ma trong đó gốc axit còn nguyên tử hiđro H chưa được 
thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hoá trị của gốc axit bằng số nguyôn tử 
hiđro đã được thay thế bằng nguyên tử kim loại. 

Thí dụ : NaHS0 4 , NaH0O 3 , Ca(HC0 3 ) 2 . 


1. Phán tiỉ axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với 
gốc axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế hằng nguyên tử 
kim loại. Thí dụ : HCl — axit clohidric, 11 pio ị — axit sunfurơ, 
11 2 S(> 4 — axit sunfuric. 

2. Phàn tử baza gồm có một nguyên tử kim loại tién kết với một hay 
nliiéu nhóm hidroxit (— OH). Thí dụ : Natìlỉ — natri hidroxit , 
Ca(OIl), —canxi hidroxit, Fe(OIl) t —sắtịlll) hidroxit. 

3. Phàn tử muôi gổm có một hay nhiéu nguyên tử kim loại liên kết 
với một hay nhiều gốc axit. Thí dụ : NaCI — natri clorua , 
BaS(> 4 — hari sunfat, NaỉICOị — natri hidrocachonat. 


129 


Đọc thêm 


- Axit sunfuric H 2 S0 4 , axit đohiđric HC1, axit nitric HNOj là những axit quan 
trọng trong sản xuất và đời sống. Axit axetic có trong giấm ản, axit xitric có 
trong quả chanh. 

- Natri hiđroxit (xút ăn da) NaOH, kali hiđroxit KOH, canxi hiđroxit Ca(OH) 2 
(nước vôi) là những bazơ quan trọng. 


BÀI TẬP 


1. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích họp : 


Axit là hợp chất mà phân tử gổm có một hay nhiều . liên kết với 

.Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng.Bazơ là hợp 


chất mà phân tử có một.liên kết với một hay nhiều nhóm. 

2. Hãy viết công thức hoá học của các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên 

- a, =sạ,. =so 4 , -hso 4 , =co 3 , 3 po 4 , =s, -Br, -nọ,. 

3. Hãy viết công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với những axit sau : 

h 2 so 4 , h 2 so 3 . h 2 co 3 , hno 3 , h 3 po 4 . 

4. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng VỚI các oxit sau đây : 

Na 2 0, Li 2 0, FeO, BaO, CuO, Al 2 0 3 . 

5. Viết công thức hoá học của oxlt tương ứng VỚI các bazơ sau đây : 

Ca(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Zn(OH) 2 , Fe(OH) 2 . 

6. Đọc tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây : 

a) HBr, H 2 S0 3 , H 3 P0 4 . H 2 S0 4 ; 

b) Mg(OH) 2 , Fe(OH) 3 . Cu(OH) 2 ; 

c) Ba(N0 3 ) 2 , AI 2 (S0 4 ) 3 , Na 2 S0 3 , ZnS, Na 2 HP0 4 , NaH 2 P0 4 . 


130 







(s) BẢI LUYỆN TẬP 7 _ 

Nắm vững thành phần và tinh chất cùa nuóc. Định nghĩa, công 
thức, phân loại, cách gọi tên axit, bazơ, muối. 

I - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Thành phần hoá học định tính của nước gồm hiđro và oxi; Tỉ lệ về khối lượng : 
H - 1 phần, 0-8 phần. 

2. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (như Na, K, Ca...) tạo 
thành bazơ tan và hiđro ; Tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan như 
NaOH, KOH, Ca(OH) 2 ; Tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit như 

h 2 so 3 h 2 so 4 . 

3. Phân tử axit gồm cố một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các 
nguyồn tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên từ kim loại. 

Công thức hoá học của axit gồm một hay nhiều nguyôn tử H và gốc axit. 

4. Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm 
hiđroxit (- OH). 

Công thức hoá học của bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một số nhóm 
- OH. Tôn bazơ : tên kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) 
+ hiđroxit. 

5. Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiểu gốc axit. 

Công thức hoá học của muối gồm hai phần : kim loại và gốc axit. 

Tên muối : tốn kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) 
+ tôn gốc axit. 

II-BÀI TẬP 

I. Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo 
thành bazơ tan và giải phóng khi hiđro. 

a) Hãy viết các phương trinh hoá học của phản ứng xảy ra. 

b) Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng hoá học nào ? 


131 



2. Hãy lập phương trình hoá học CI 

ja những phản ứng có sơ đổ 

a) Na 2 0 

+ h 2 o 

—4 

NaOH 

«20 

+ h 2 o 

—4 

KOH 

b) S0 2 

+ h 2 o 

—4 

h 2 so 3 

so 3 

+ h 2 o 

—4 

h 2 so 4 

N 2 Õ 5 

+ h 2 o 

—4 

hno 3 

C) NaOH 

+ HCI 

—4 

NaCI + H 2 0 

AI(OH) 3 

♦ h 2 so 4 

—4 

ai 2 (so 4 ) 3 + h 2 0 


d) Chỉ ra chá sản phẩm ở a), b) và c) thuộc loại hợp chất nào ? Nguyên nhân dẫn đến 
sự khác nhau vể loại hạp chất của các chất sản phẩm ỏ a) và b) ? 

e) Gọl tên các chất sản phẩm. 

3. Viết công thức hoá học của những muối có tên gọi dưới đây : 

Đổng(ll) dorua, kẽm suntat, sắt(lll) suníat, magie hiđrocacbonat, canxi photphat, 
natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat. 

4. Cho biết khối luọng mol một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phẩn về khối lượng 
của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hoá học của oxit. Gọi tên oxit đó. 

5. Nhôm oxit tác dụng vôi axit sunturíc theo phương trình hoá học như sau : 

Al 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -» AI 2 (S04 ) 3 + 3H z O 

Tính khối lượng muối nhôm suntat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam 
axit sunturic nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào 
còn dư ? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu ? 


132 



BÀI THỰC HÀNH 6 

TÍNH CHẮT HOẢ HỌC CỦA NƯỚC 

Cũng cố kiến thức vê tính chất hoá học của nước, đồng thời rèn 
luyện kĩ năng tiến hành một số thì nghiệm với natri, vởi 
điphotpho pentaoxit. 


I - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 1 


Nước tậc dung với Ịiatri : 

Lấy miếng kim loại natri ngâm trong lọ dầu hoả ra đặt trên giấy lọc. Dùng 
dao cắt lấy một mẩu natri nhỏ bằng đầu que diỗm. Thấm khô dầu và đặt mẩu 
natri lốn tờ giấy lọc đã tẩm ướt nước. Tờ giấy lọc đã được uốn cong ở mép 
ngoài đổ mẩu natri không chạy ra ngoài. Mẩu natri nhanh chóng bị chảy ra 
và tự bốc cháy. Giải thích các hiện tượng. 


2. Thí nghiệm 2 

Nước tác dụng với vôi sống CaO : 

Cho vào bát sứ nhỏ (hoặc ống nghiệm) một mẩu nhỏ 
(bằng hạt ngô) vôi sống CaO (hình 5.13). Rót một ít 
nước vào vôi sống. Hiện tượng gì xảy ra ? 
Cho 1—2 giọt dung dịch phenolphtalein (hoặc mẩu 
giấy quỳ tím) vào dung dịch nước vôi mới tạo thành. 
Nhận xét. Giải thích. 



Hình 5.13 
NuỢc tác (lụng 


3. Thí nghiệm 3 

Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit: 

Chuẩn bị một lọ thuỷ tinh có nút đậy bằng cao su và một muỗng sắt. Cho vào 
muỗng sắt một lượng nhỏ (bằng hạt đỗ xanh) photpho đỏ. Đưa muỗng sắt vào 
ngọn lửa đèn cồn cho p cháy trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ 
(như hình 4.2). Khi p ngừng cháy thì đưa muỗng sắt ra khỏi lọ và lưu ý không 
để p còn dư rơi xuống đáy lọ. Cho một ít nước vào lọ. Lắc cho khói trắng 
P 2 Oj tan hết trong nước. Cho một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch mới tạo 
thành trong lọ. Nhận xét, giải thích hiện tượng quan sát được. 


II-TƯỜNG TRÌNH 


Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hoá học của 
các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trôn. 


133 




Chương 


6 n .. 

Dung dịch 


► Dung dịch là gì ? 

► Độ tan là gì ? 

► Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của 
dung dịch là gì ? 

► Làm thế nào pha chế được dung dịch theo 
nồng độ cho truớc ? 



134 
















Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em 
thường hoá tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có 
những dung dịch đường, muối... 

Vậy dung dịch là gi ? Các em hãy tìm hiều. 


I - DUNG MÔI - CHẤT TAN - DUNG DỊCH 

Tlií nghiệm 1 

Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc nước, khuấy nhẹ (hình 6.1). 
Nhận xét 



Đường Nuớc Nước dường 

Hình 6.1 


Đường tan trong nước tạo thành nước đường. Nước đường là chất lỏng đồng 
nhất, không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước. 

Ta nói : Đường là chất tan , nước là dung môi của đường, nước đường là dung dịch. 
Thí nghiệm 2 

Cho 1 thìa nhỏ dầu ăn hoặc mỗ ãn vào cốc thứ nhất đựng xăng hoặc dầu hoả, 
vào cốc thứ hai đựng nước, khuấy nhẹ (hình 6.2). 



135 








Nhận xét 

Xăng hoà tan được dầu ăn, tạo thành dung dịch. Nước không hoà tan được 
dẩu ăn. Ta nói: 

Xăng là dung môi của dâu ăn, nước klìông là dung môi cùa dầu ăn. 

Kêi luận 

— Dung môi là chất cổ khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch. 

— Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi. 

— Dung dịch là hổn hợp đồng nhất cùa dung môi và chất tan. 


II - DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ. DUNG DỊCH BÃO HOÀ 

Thi nghiệm 

Cho dần dần và liỗn tục đường vào cốc nước, khuấy nhẹ (hình 6.3). 
Nhận xét 



. Dungdịch 
bũohoà 


■ Đuờng 
không tan 


Hình 6.3 


Ở giai đoạn đẩu ta được dung dịch đường, dung dịch này vẫn cố thể hoà tan 
thêm dường. Ta có dung dịch dường chưa bão lioà. Ở giai đoạn sau ta dược 
một dung dịch đường không thể hoà tan thêm dường. Ta có dung dịch đường 
bão hoà. 

Kết luận 

Ở một nhiệt độ xác định : 

- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. 

- Dung dịch bão lioà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan. 


136 


III - LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN 
TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HON ? 

Muốn quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, ta thực hiện các biện pháp sau : 

1. Khuấy dung dịch 

Sự khuấy làm cho chất rắn bị hoà tan nhanh hơn, vì nó luôn luôn tạo ra sự 
tiếp xúc mới giữa chất rắn và các phân tử nước. 

2. Đun nóng dung dịch 

Đun nóng dung dịch làm cho chất rắn bị hoà tan nhanh hơn. Vì ở nhiệt độ 
càng cao, các phân tử nước chuyển động càng nhanh, làm tăng số lần va 
chạm giữa các phân tử nước với bề mặt chất rắn. 

3. Nghiền nhỏ chất rắn 

Kích thước của chất rắn càng nhỏ thì chất rắn bị hoà tan càng nhanh, vì gia 
tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn với các phân tử nước. 

1. Dung dịch là hỗn hợp đổng nhất của dung môi và chất tan. 

2. Ớ nhiệt dộ xác dịnh : 

a) Dung dịch chua hão hoà là dung dịch có thể hoà tan Ihém chái tan. 
h) Dung dịch hão hoà là dung dịch khàng the hoa tan thêm chất tan. 

3. Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện 1, 2 hoặc cả 
3 biện pháp sau : 

—Khuấy dung dịch. 

— Đun nóng dung dịch. 

— Nghiền nhỏ chất rắn. 


137 


BÀI TẬP 

1. Thố nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà ? Hãy dẫn ra 
những thí dụ để minh hoạ. 

2. Em hăy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hoà tan nhanh một chất rắn 
trong nước ta có thề chọn những biện pháp : nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy 
dung dịch. 

3. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau : 

a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCI bão hoà thành một dung dịch chưa băo hoà 
(ồ nhiệt độ phòng). 

b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCI chưa bão hoà thành một dung dịch bão hoà 
(ở nhiệt độ phòng). 

4. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20 °C), 10 gam nước có thề hoà tan 
tối đa 20 gam đường ; 3,6 gam muôi ăn. 

a) Em hãy dẫn ra những thi dụ về khối lượng cửa đường, muối ăn để tạo ra những 
dung dịch chua băo hoà với 10 gam nước. 

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước ; 
3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thi nghiệm) ? 

5. Trộn 1 ml ruạu etylic (cổn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng : 

A. Chất tan là rượu etyllc, dung môi là nước. 

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etyllc. 

c. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi. 

D. Cả hai chất nước và rượu etyllc vừa là chất tan, vùa là dung môi. 

6. Hãy chọn câu trả lời đúng. 

Dung dịch là hỗn hợp : 

A. Của chất rắn trong chất lỏng. 

B. Cửa chất khí trong chất lỏng. 

c. Đồng nhất của chất rắn và dung môi. 

D. Đổng nhất của dung môi và chất tan. 


138 


-£|5- 



ĐỘ TAN CỦẠ MỘT CHẤT 
TRONG NƯỚC 


Các em đă biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể 
bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở 
những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có 
thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hăy tìm hiểu độ tan 
cùa chất. 


I - CHẤT TAN VÀ CHẤT KHÔNG TAN 

1. Thí nghiệm về tính tan của chất 

Thí nghiệm 1 

Lấy một lượng nhỏ canxi cacbonat sạch (CaCOƯ cho vào nưổc cất, lắc mạnh. 
Lọc lấy nước lọc. Nhỏ vài giọt nước lọc trên tấm kính sạch. Làm bay hơi 
nước từ từ cho đến hết (hình 6.4). 

Quan sát: Sau khi bay hơi nước, trên tấm kính không để lại dấu vết. 

Kêí luận : Canxi cacbonat không tan trong nước. 

Thí nghiệm 2 

Thay muối canxi cacbonat bằng muối ăn (NaCl) rồi làm thí nghiệm như trôn 
(hình 6.4). 

Quan sát: Sau khi bay hết hơi nưổc, trên tấm kính có vết mờ. 

Kết luận : Natri clorua tan được trong nước. 

Ta nhận thấy, có chất không tan và có chất tan trong nước. Có chất tan nhiều 
và có chất tan ít trong nước. 



Hình 6.4 


139 








2. Tính tan trong nước của một sô' axit, bazơ, muối 

Axit: Hầu hếl axit tan được Irong nước, trừ axit silixic (H2S1O3). 

Bazơ : Phần lớn các ba/.ơ không tan trong nước, trừ một số như : KOH, 
NaOH, Ba(OH)2, còn Ca(OH) 2 ít tan. 

Muối: 

a) Những muối natri, kali đểu tan. 

b) Những muối nitrat đổu tan. 

c) Phần lớn các muối clorua, sunfat tan được. Nhưng phần lớn muối cacbonat 
không tan. 

(Xem bàng tính tan của axit, bazơ, muối ở phần cuối sách). 


II - ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 

Để biổu thị khối lượng chất tan trong một khối lượng dung môi, người ta 
dùng "độ tan". 

1. Định nghĩa 

Độ tan (kí hiệu là S) của một chất trong nước là sốgam chất đó hoà tan trong 
100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ xác định. 

Thí dụ, ở 25 °c độ tan của đường là 204 g, của NaCl là 36 g, của AgN0 3 
là 222 g... 

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan 

a) Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong nhiểu trường 
hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, 
khi tâng nhiệt độ thì độ tan lại giảm (hình 6.5). 



140 






•8 -S 


b) Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của 
chất khí trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ (hình 6.6) và tăng áp suất. 



tan của một chất trong nước : 

tan (S) của một chất là số gam chất dó lan dược trong 100 gam 
nước dể tạo thành dung dịch hão hoà ả một nhiệt dộ xác dinh. 

Nói chung dộ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng nhiệt dộ. Độ tan của 
chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt dộ và tăng áp suất. 


141 




BÀI TẬP 


1. Hãy chọn câu trả lời đúng. 

Độ tan của một chất trong nưôc ở nhiệt độ xác định là : 

A. SỐ gam chất đó có thề tan trong 100 gam dung dịch. 

B. Sô' gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước. 

c. Sò' gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch 
bâo hoà. 

D. SỐ gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà. 

2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước : 

A. Đều tàng ; B. Đều giảm ; c. Phần lớn là tăng ; 

D. Phần lớn là giảm ; E. Không tăng và cũng không giảm. 

3. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nuớc : 

A. Đều tăng ; 

B. Đều giảm ; 

c. Có thể tàng và có thể giảm ; 

D. Không tăng và cũng không giảm. 

4. Dựa vào đổ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hây cho biết độ 
tan của các muối NaN0 3 , KBr, KNO3, NH4CI, NaCI, Na 2 S0 4 ở nhiệt độ 10 °c 

và 60 °c. 

5. Xéc định độ tan của muối Na 2 C0 3 trong nước ở 18 °c. Biết rằng ở nhiệt độ này khi 
hoà tan hết 53 g Na 2 CQ 3 trong 250 g nưóc thì được dung dịch bão hoà. 


142 


-S|B_ 



NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 

Biết các khái niệm: nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch. 
Vận dụng giải các bài tệp về nổng độ dung dịch. 


Thường có nhiều cách biổu diẫn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai 
loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. 

1. Nồng độ phẩn trăm của dung dịch 

Nồng độ phần trảm (kí hiệu là c%) của một dung dịch cho ta biết số gant 
chất tan có trong 100 gam dung dịch. 

Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch là : 

C% = ^L X 100% 

m dd _ 

Trong đó : m ct là khối lượng chất tan, biểu thị bằng gam. 

m (W là khối lượng dung dịch, biểu thị bằng gam. 

Khối lượng dung dịch = khối lượng dung mồi + khối lượng chất tan. 

Thí dụ 1 

Hoà tan 15 g NaQ vào 45 g nước. Tính nồng độ phần trâm cùa dung dịch. 

- Tìm khối lượng của dung dịch natri clorua : 

m dd =15 + 45 = 60(g) 

- Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch natri clorua : 

c% = 4ị X 100% = 25% 

60 

Thí dụ 2 

- Một dung dịch H2SO4 cố nồng độ 14%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 
150 g dung dịch. 

- Khối lượng H2SO4 có trong 150 g dung dịch 14% là : 


143 




Thí dụ 3 

- Hoà tan 50 g đường vào nước, được dung dịch đường có nồng độ 25%. 

Hãy tính : 

a) Khối lượng dung dịch đường pha chế được. 
h) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế. 

- Khối lượng dung dịch đường pha chế được : 

m dd =12^52.=200 (g) 

- Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế: 

m dm =200 - 50 = 150 (g) 

2. Nồng độ mol của dung dịch 

Nồng độ mol (kí hiệu là C M ) của dung dịch clw biết số mol chất tan cổ trong 
I lít dung dịch. 

Công thức tính nồng độ moi của dung dịch là : 

C M “ 

Trong đó : n là số moi chất tan, 

V là thể tích dung dịch, biổu thị bằng lít (I). 

Thí dụ 1 

Trong 200 ml dung dịch có hoà tan 16 g CuS0 4 . Tính nồng độ mol của dung dịch. 

- SỔ mol CuS0 4 có trong dung dịch : n CuSO< = ^ = 0,1 (mol) 

- Nồng độ mol của dung dịch CuS0 4 : 

C M = r4 = 0,5 (mol/1) hoặc viết là 0,5M 

M 0,2 v ' • 

Thí dụ 2 

Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch đường IM. Tính nồng 
độ mol của dung dịch đường sau khi trộn. 



- Số moi đường có trong dung dịch 1 : n t = 0,5 X 2 = 1 (mol). 

- SỐ mol đường có trong dung dịch 2 : n 2 = 1 X 3 = 3 (moi). 

- Thể tích của dung dịch đường sau khi trộn : V = 2 + 3 = 5 (/). 

- Nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn : 

3 + 1 4 

C M = —y- = y = 0,8(M) 

ỉ. Nồng dộ phẩn trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam 
(lung dịch : 

c% = ^-x 100 % 

m dd 

2. Nống dô moỉ cho hiết số moi chái tan trong một tít dưng dịch : 
C M =ệ (mol/1) 


BÀI TẬP 

1. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCI 2 5% ? 

A. Hoà tan 190 g BaCI 2 trong 10 g nước. 

B. Hoà tan 10 g BaCI 2 trong 190 g nước, 
c. Hoà tan 100 g BaCI 2 trong 100 g nước. 

D. Hoà tan 200 g BaCI 2 trong 10 g nước. 

E. Hoà tan 10 g BaCI 2 trong 200 g nước. 

Tìm kết quả đúng. 

2. Tính nổng độ mol của 850 ml dung dịch có hoà tan 20 g KNO3. Kết quả sẽ là : 
c. 2.33M ; D. 233M. 


A. 0.233M ; B. 23,3M ; 
Tìm đáp sô' đúng. 


145 


<**« 


3. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau : 

a) 1 mol KCI trong 750 ml dung dịch. 

b) 0,5 mol MgCI 2 trong 1,5 lft dung dịch. 

c) 400 g CuS0 4 trong 4 lít dung dịch. 

d) 0,06 mol Na 2 C0 3 trong 1500 ml dung dịch. 

4. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau : 

a) 1 lít dung dịch NaCI 0,5M. 

b) 500 ml dung dịch KNO3 2M. 

c) 250 ml dung dịch CaCI 2 0,1 M. 

d) 2 lít dung dịch Na 2 S0 4 0.3M. 

5. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau : 

a) 20 g KCI trong 600 g dung dịch. 

b) 32 g NaN0 3 trong 2 kg dung dịch. 

c) 75 g K 2 S0 4 trong 1500 g dung dịch. 

6. Tinh số gam chất tan cần dùng đề pha chế mỗi dung dịch sau : 

a) 2,5 lít dung dịch NaCI 0.9M. 

b) 50 g dung dịch MgCI 2 4%. 

c) 250 ml dung dịch MgS0 4 0,1 M. 

7. ở nhiệt độ 25 °c, độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tình nóng 
độ phẩn trâm của các dung dịch bão hoà muối ăn và đường ở nhiệt độ trẽn. 


146 


-£|S- ty 



PHA CHẾ DUNG DỊCH 

Chúng ta đă biết cách tinh nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào 
để pha chế được dung dịch theo nổng độ cho trưòc ? Chúng ta hãy 
tim hiểu bài học. 


I - CÁCH PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NồNG ĐỘ 
CHO TRƯỚC 

Bài tập 1 

Từ muối Q1SO4, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và giới 
thiệu cách pha chế: 

a) 50 gam dung dịch CuS0 4 có nồng độ 10%. 

b) 50 ml dung dịch G1SO4 cổ nồng độ 1M. 

Bài giải 


a) Tính toán : 

Cách pha chế: 

- Tìm khối lượng chất tan : 

10x50 . , , 
m CuS0 4 100 - 5 ^ 

- Tìm khối lượng dung môi 
(nước): 

mdrn = nw - nici = 50 - 5 = 45 (g) 

Cân lấy 5 g G1SO4 khan (màu 
trắng) cho vào cốc có dung tích 
100 ml. Cân lấy 45 g (hoặc dong 
lấy 45 ml) nước cất, rồi đổ dần 
dần vào cốc và khuấy nhẹ. Được 

50 g dung dịch CuSỏ4 16%. 

h) Tính toán : 

Cách pha chế: 

- Tính số mol chất tan : 

n CuS0 4 = 7^f = 0 ' 05 < mo1 ) 

- Khối lượng cùa 0,05 mol 
Q1SO4: 

mcuso 4 = 160x 0,05 = 8 (g) 

Cân lấy 8 g G1SO4 cho vào cốc 
thuỷ tinh có dung tích 100 mL Đổ 
dần dần nước cất vào cốc và 
khuấy nhẹ cho đủ 50 ml 
dung dịch. Ta được 50 ml dung 
dịch G1SO4 IM. 


147 








II - CÁCH PHA LOÃNG MỘT DUNG DỊCH THEO NÓNG ĐỘ 
CHO TRƯỚC 

Bài tập 2 

Có nước cấl và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu các cách 
pha chế: 

a) 100 ml dung dịch MgSƠ 4 0,4M từ dung dịch MgSƠ 4 2M. 


b) 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%. 
Bài giải 


a) Tính toán : 

Cách pha chế: 

- Tim số mol chất tan có trong 

100 ml dung dịch MgS0 4 0,4M : 

0,4x100 „ 

n M$so 4 = | 000 -0,04 (mol) 

- Tìm thổ tích dung dịch 
MgS0 4 2M trong đó có chứa 
0,04 mói MgS0 4 : 

Vmi = 1000X 0,04 = 20 (ml) 

Đong lấy 20 ml dung dịch 
MgSƠ 4 2M cho vào cốc chia độ 
có dung tích 200 ml. Thêm từ từ 
nước cất vào cốc đến vạch 
100 ml và khuấy đều, ta được 
100 ml dung dịch MgSƠ 4 0,4M. 

b) Tính toán : 

Cách pha chế: 

- Tìm khối lượng NaCl có trong 
150 g dung dịch NaCl 2,5% : 

2,5x150 , „ , , 

100 ■ 5,75< ‘ ) 

- Tìm khối lượng dung dịch 
NaCl ban đầu có chứa 3,75 g 
NaQ: 

100x3,75 

m dd _ J 0 "37,5 (g) 

- Tim khối lượng nước cần dùng 
đổ pha chế: 

m H ,o = 150 - 37,5 = 112,5 (g) 

- Cân lấy 37,5 g dung dịch NaCl 
10% ban đáu, sau đó đổ vào cốc 
hoặc bình tam giác có dung tích 
vào khoảng 200 ml. 

- Cân lấy 112,5 g nước cất hoặc 
đong 112,5 ml nước cất, sau đó 
đổ vào cốc đựng dung dịch NaCl 
nói hôn. Khuấy đổu, ta được 
150 g dung dịch Naơ 2,5%. 









BÀI TẬP 


1. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng 
độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu. 

2. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuS0 4 cho đến khl nước bay hơi hết, người ta thu được 
chất rân màu trắng là CuS0 4 khan. Chất này oó khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định 
nồng độ phần trăm của dung dịch CuS0 4 . 

3. Cân lấy 10,6 g Na 2 CC>3 cho vào cốc chia độ cỏ dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất 
vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na 2 C0 3 tan hết, ta được dung dịch 
Na 2 C0 3 . Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g. 

Hãy xác định nồng độ phẩn trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha 
che được. 

4*. Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô để trống trong bảng, bằng cách thực 
hiện các tinh toán theo mỗi cột: 


Dd 

Đại lượng 

NaCI 

(a) 

Ca(OH) 2 

(b) 

BaCI 2 

(c) 

KOH 

(d) 

CuS0 4 

(e) 

m« 

30 g 

0,148 g 



3g 

m H,o 

170 g 





m <M 



150 g 



v dd 


200 m! 


300 mi 


D dd (g/ml) 

1,1 

1 

1,2 

1,04 

1,15 

c% 



20% 


15% 

C M 




2,5M 



5*. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta có 
được những kết quả sau : 

- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà là 20 °c. 

- Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g. 

- Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g. 

- Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g. 
Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20 °c. 


149 

















Cùng cố các khái niệm : Nóng độ phần trăm và nồng độ mol của 
dung dịch. Làm quen vởi các thao tác pha chế dung dịch. 
Rèn luyện kỉ nàng tinh toán. 


I - KIẾN THỨC 

1. Độ tan của một chất trong nước là gì ? Những yếu tố nào 
ảnh hưỏng đến độ tan ? 

a) Độ tan của một chất trong nước (S) là số gam chất đó tan trong ỉ 00 g nước 
để tạo thành dung dịch hão lioà ở nhiệt độ xác định. 

Thí dụ 

5>NaCi(25 OQ = 36 g, CÓ nghĩa là : Ở 25 °c, trong 100 g nước chỉ có thổ hoà tan 
tối đa là 36 g NaCl đổ tạo ra dung dịch NaCl bão hoà. 
h) Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan cùa một chất trong nước là nhiệt độ (đối vói 
độ tan của chất khí trong nước còn phụ thuộc vào áp suất). 

Thí dụ 

SníiCK 100*0 = 39,8 g, 

s o : (20°c. latrn) = 0,005 g ; So, (6 o °c. utm) = 0,001 g. 

2. Nồng độ dung dịch cho biết những gì ? 

a) Nồng độ phần trăm của dung dịch (c%) cho biết số gam chất tan có trong 
100 g dung dịch : 

c% = 3 l x 100% 

m dd 

Thí dụ : Dung dịch đường 20% cho biết trong 100 g dung dịch có hoà tan 
20 g đường. 

b) Nồng độ moI của dung dịch (C M ) cho biêí sô'moI chất tan có trong 1 lít dung dịch : 

C M =Ụ (mol/1) 

Thí dụ : Dung dịch H2SO4 0,5M cho biết trong 1 lít dung dịch có hoà tan 
0,5 moi H2SO4 

3. Cách pha chế dung dịch như thế nào ? 

Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta thục hiện theo hai bưóe sau : 
Bước 1 : Tính các đại lượng cần dùng. 

Bước 2 : Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định. 


150 



Thí dụ : Pha chế 200 g dung dịch NaCl 20%. 
Bước I : Tìm các đại lượng liên quan. 

- Tim khối lượng NaCl cần dùng : 


m NaCI 


200 x 20 
100 


40 (g) 


- Tìm khối lượng H2O cần dùng : 


m HjO =m dd- m ct =200 - 40 = 160(g) 

Bước 2 : Cách pha chế. 

- Cân 40 g NaCl khan cho vào cốc. 

- Cân 160 g H 2 ơ (hoặc đong 160 ml nước) cho dần dần vào cốc và khuấy cho 
đến khi NaCl tan hết, ta được 200 g dung dịch NaCl 20%. 


II-BÀI TẬP 

1. Các ki hiệu sau cho chúng ta biết nhũng điều gì ? 

a) S KNO3 (20 o c) =31,6g; Skno3(ioo 0 C) = 246 g; 

S CUS0 4 (20°C) = 20,7 g ; Scuso 4 (ioo 0 o = 75,4 g ; 

h) Sco 2 (20 °c, latm) = 1.73 g; S C o 2 (60 °c. latm) = 0,07 g ; 

2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước 
và sau đó thu được 50 g dung dịch H2S0 4 . 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H 2 S0 4 sau khi pha loãng. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có 
khối lưạng riêng là 1,1 g/cm 3 . 

3. Biết S«^go 4 (20 °C) = 11.1 g. Hãy tính nồng độ phần trâm của dung dịch K2SO4 bão 
hoà ở nhiệt độ này. 

4*. Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH. 

a) Hãy tinh nồng độ mol của dung dịch này. 

b) Phải thêm bao nhiẻu mililít nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch 
NaOH 0,1M ? 

5. Hãy trình bày cách pha chế : 

a) 400 g dung dịch CuS0 4 4%. 

b) 300 ml dung dịch NaCI 3M. 

6. Hãy trinh bày cách pha chế : 

a) 150 g dung dịch CuS0 4 2% từ dung dịch CuS0 4 20%. 

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 


151 



BÀI THỰC HÀNH 7 

PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO NÓNG ĐỘ 

Biết cách tinh toán và pha chế những dung dịch đan giản theo 
nống độ. 


I - PHA CHẾ DUNG DỊCH 

Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau : 

1) 50 g dung dịch đường có nồng độ 15%. 

2) 100 ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M. 

3) 50 g dung dịch đưcmg 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% ở trên. 

4) 50 ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,1 M từ dung dịch natri clorua 
có nồng độ 0,2M ở trôn. 

Hướng dẫn 

1. Thực hành 1 

Pltổn tính toán : 

Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là : 



Khối lượng nước cần dùng là : 50 — 7,5 = 42,5 (g). 

Phán thực hành : 

Cân 7,5 g đường khan cho vào cốc cỗ dung tích 100 ml, khuấy đdu với 
42,5 g nước, được 50 g dung dịch đường 15%. 

2. Thực hành 2 

Phán tính toán : 

SỐ moi chất tan (NaCl) cần dùng là : 


có khối lượng là : 58,5 X 0,02 = 1,17 (g). 


152 



Phẩn thực hành : 

Cân 1,17 g NaCl khan cho vào cốc chia độ. RÓI lừ từ nước vào cốc và khuấy 
đéu cho đến vạch 100 ml, được 100 ml dung dịch NaCl 0,2M. 


3 . Thực hành 3 

Phần tính toán : 

Khối lượng chất tan (đưỉmg) có trong 50 g dung dịch đường 5% là : 


Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 2,5 g đường là : 


100x2,5 _ , . 

m<w= 15 “ 16,7 (8) 

Khối lượng nước cần dùng là : 50 - 16,7 = 33,3 (g). 

Phán thực hành : 

Cân 16,7 g dung dịch dường 15% cho vào cốc có dung tích 100 ml. Thêm 333 g 
nước (hoặc 33,3 ml) vào cốc, khuấy đểu, được 50 g dung dịch đường 5%. 


4. Thực hành 4 

Phán tính toán : 

Số moi chất tan (NaCl) có trong 50 ml dung dịch 0,1 M cẩn pha chế là : 

n Naci = — ~— = 0,005 (moi) 

NaCI 1000 

Thể tích dung dịch NaCl 0,2M trong đổ có chúa 0,005 mol NaCl là : 

„ _ 1000x0,005 _ ... 

v dd = 0 ”’ =25 (ml) 

Phán thực hành : 

Đong 25 ml dung dịch NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào 
cốc đến vạch 50 ml. Khuấy đều, được 50 ml dung dịch NaG 0,1M. 


II-TƯỜNG TRÌNH 


153 



Phụ lục 1 

MỘT SỐ,QUY TẮC AN TOÀN - 
CẠCH SỬ DỤNG HOÁ CHAT, 
MỘT SỐ DỤNG CỤ 
TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 


I - MỘT SỎ' QUY TẮC AN TOÀN 

1. Khi làm thí nghiệm hoá học, phải tuyệt đối tuân theo các quy tắc an toàn 
trong phòng thí nghiệm và sự hướng dẫn của thầy cô giáo. 

2. Khi làm thí nghiệm cần trật tự, gọn gàng, cẩn thận, thực hiện thí nghiệm theo 
đúng trình tự quy định. 

3. Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không đổ hoá chất bắn vào người và quần áo. 
Đèn cồn dùng xong cẩn đậy nắp để tắt lủa. 

4. Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rủa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng 
thí nghiệm. 

II - CÁCH SỬ DỤNG HOÁ CHẤT 

1. Hoá chất trong phòng thí nghiệm thường đựng trong lọ có nút đậy kín, phía 
ngoài có dán nhãn ghi tôn hoá chất. Nếu hoá chất có tính độc hại, trên nhãn 
cổ ghi chú riêng. 

2. Không dùng tay trực tiếp cầm hoá chất. 

Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác (ngoài chỉ dẫn). 

Hoá chất dùng xong nếu còn thừa, không được đổ trở lại bình chứa. 

3. Không dùng hoá chất đựng trong những lọ không có nhãn ghi rõ tôn hoá chất. 
Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất. 



Lohoáchđt 


154 






III - MỘT SÔ' DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 










Phụ lục 2 

BẢNG TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA CÁC AXIT - BAZƠ - MUỐI 


*«• 


HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI 

< s 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

£ 5 

- 

- 

- 

' 

- 

' 

- 

' 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

đ = 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

' 

- 

ÉB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X = 

' 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

' 

- 

c _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ắẵ H 






- 

- 

- 

- 

- 

ỔB 






- 

» 

- 


- 

s B 

- 

- 

- 

- 

' 

- 

- 

- 

- 

- 


' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

z " 











iỂ - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X - 


§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

ậ 

§ 

X 

8 

ậ 

lll 

1 1 ị 

s 

0 

o 

2 


8 

8 

8 

sr 

2 

M 


156 


b : hợp chất bay hơi hoạc dẻ phân huỷ thành khí bay lon. 
kb: hạp chất không bay hơi. 

vạch ngang : hợp chất khống tổn tại hoạc bị phan huỷ trong 
































MỤC LỤC 


Bùi 1 : Mờ dầu môn Hoá học 3 

CHƯƠNG 1 : CHẤT - NGUYÊN TỬ- PHÂN TỬ 
Bài 2 : Chất 7 

Bài 3 : Bài thục hành 1 12 

Bài 4 : Nguyên tử 14 

Bài 5 : Nguyên tố hoá học 17 

Bài 6 : Đơn chất và hợp chất - Phân tử 22 

Bài 7 : Bài thục hành 2 28 

Bài 8 : Bài luyện tập 1 29 

Bài 9 : Công thức hoá học 32 

Bài 10 : Hoá trị 35 

Bài 11 : Bài luyện tập 2 40 

CHƯƠNG 2 : PHẢN ÚNG HOÁ HỌC 

Bài 12 : Sự biến dổi chất 45 

Bài 13 : Phản ứng hoá học 48 

Bài 14 : Bài thục hành 3 52 

Bài 15 : Định luật bào toàn khối lượng 53 

Bài 16 : Phương trình hoá học 55 

Bài 17 : Bài luyện tập 3 59 


157 




-4S- 7M« 


CHƯƠNG 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 
Bài 18 : Mol 63 

Bài 19 : Chuyổn đổi giữa khối luợng, thổ tích và lượng chất 66 

Bài 20 : Tỉ khối cùa chất khí 68 

Bài 21 : Tính theo công thức hoá học 70 

Bài 22 : Tính theo phương trình hoá học 72 

Bài 23 : Bài luyện tạp 4 77 

CHƯƠNG 4 : OXI - KHÔNG KHÍ 

Bài 24 : Tính chất của oxi 81 

Bài 25 : Sự oxi hoá — Phản ứng hoá hợp — úng dụng của oxi 85 

Bài 26 : Oxit 89 

Bài 27 : Điẻu chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ 92 

Bài 28 : Không khí - Sự cháy 95 

Bài 29 : Bài luyện tập 5 100 

Bài 30 : Bài thục hành 4 102 

CHƯƠNG 5 : HIĐRO - NƯỚC 

Bài 31 : Tính chất - úng dụng của hidro 105 

Bài 32 : Phản ứng oxi hoá - khừ 110 

Bài 33 : Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế 114 

Bài 34 : Bài luyện lập 6 118 

Bài 35 : Bài thục hành 5 120 

Bài 36 : Nuức 121 

Bài 37 : Axit - Bazơ - Muối 126 

Bài 38 : Bài luyện tập 7 131 

Bài 39 : Bài thục hành 6 133 


158 




CHƯƠNG 6 : DƯNG DỊCH 

Bài 40 : Dung dịch 135 

Bài 41 : Độ tan của một chất trong nước 139 

Bài 42 : Nồng độ dung dịch 143 

Bài 43 : Pha chế dung dịch 147 

Bài 44 : Bài luyện lập 8 150 

Bài 45 : Bài thục hành 7 152 

PHỤ LỤC 1 

Một số quy tắc an loàn - Cách sử dụng hoá chất, một số dụng cụ 

trong phòng thí nghiệm 154 

PHỤ LỤC 2 

Bàng tính lan trong nuức của các axit - bazư - muối 156 


159 



Thiết kế sách 
Tr ình bày bìa 


: Chù tịch HĐQT kiêm Tổng Giám dốc NGÔ TRẨN ÁI 
Phú Tổng Giám dổc kiêm Tổng biỄn tập NGUYÊN QUÝ THAO 

vc THỊ XUYẾN - PHÙNG PHƯƠNG LIÊN 

PHẠM KIỀU DUYÊN 

PHAN HƯƠNG 

PHAN HƯƠNG 

TẠ THANH TÙNG 

PHẠM KIỀU DUYÊN 

CÔNG TY CỔ PHẨN Mi THUẬT VÀ TRUYỂN thông 


HOÁ HỌC 8 

Mã số: 2H807T1 

In.cuốn, khổ 17 X 24 cm. 

In tại Công ti cổ phẩn in. 

SỐ in :.SỐ XB : 01-2011/CXB/75-1235/GD. 

In xong và nộp luu chiểu tháng ... năm 2011. 







